VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 
Thích Viên Lý 


VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 
THÍCH VIÊN LÝ 


KINH VIÊN GIÁC 
Tỳ kheo THÍCH VIÊN LÝ Việt dịch 


Bodhiđ 
Wisdom 
DN Pubiishing 


Xuất bản lần thứ Nhất, 2024 
Thích Viên Lý ° Copvright 2024 


Dàn trang: Lê Giang Trần 


THÍCH VIÊNLÝ 


VIÊN 0IÁ( 
KHÁI LUẬN 


Publishing 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 
Dẫn Nhập 
Phần I 
VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


I. Khái Quát Lịch Sử Phiên Dịch 
và Giải Luận Kinh Viên Giác 

II. Ý Nghĩa Đề Kinh 

II. Bố Cục Căn Bản 

IV. Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 

1. Chương Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi 

2. Chương Bồ-Tát Phổ Hiền 

3. Chương Bồ- Tát Phổ Nhãn 

4. Chương Bồ-Tát Kim Cang Tạng 

5. Chương Bồ-Tát Di Lặc 

6. Chương Bồ-Tát Thanh Tịnh Huệ 

7. Chương Bồ- Tát Oai Đức Tự Tại 

§. Chương Bồ-Tát Biện Âm 


9. Chương Bô-Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 


II 


8 VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN s MỤC LỤC 


10. Chương Bồ-Tát Phổ Giác 
11. Chương Bồ-Tát Viên Giác 
12. Chương Bồ-Tát Hiền Thiện Thủ 


V. Tổng Thuyết Tư Tưởng 
Đặc Thù Kinh Viên Giác 

1. Học Thuyết Về Tứ Tướng 

2. Chân Lý Vô Ngã - Bất Nhị 

3. Ba Cửa Phương Tiện Thiền 
a. Pháp môn Thiền Chỉ 
b. Pháp môn Thiên Quán 
c. Thiền-na 

4. Hai Thêm Bậc Tiệm - Đốn 

5. Nhân Hạnh Bồ Tát Đạo 

VỊ. Phương Pháp Hành Trì 

VII. Quả Vị Tu Chứng 

VIỊI. Triết Học Viên Giác Trước 


Xu Hướng Ái Kỷ Của Thời Hiện Đại 


IX. Kết Luận 
X. Phương Pháp Luận Giảng Kinh 


1. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa 
2. Khai Khải Thập Môn 


Tài Liệu Tham Khảo 


89 
SP 
100 


103 


103 
I12 
118 
119 
122 
124 
130 
132 


141 
151 


154 
159 
165 


166 
168 


171 


MỤC LỤC s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 9 


Phần H 
KINH VIÊN GIÁC 
Việt Dịch 
Chương I 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 175 
Chương II 
Bồ Tát Phổ Hiền 185 
Chương II 
Bồ Tát Phổ Nhãn 192 
Chương IV 
Bồ Tát Kim Cang Tạng 208 
Chương V 
Bồ Tát Di Lặc 219 
Chương VỊ 
Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ 231 
Chương VII 
Bồ Tát Oai Đức Tự Tại 241 


Chương VI 
Bồ Tát Biện Âm 251 


Chương IX 
Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
Chương X 
Bồ Tát Phổ Giác 
Chương XI 
Bồ Tát Viên Giác 
Chương XI 
Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 
o0o 


Phương Danh Chư Phật Tử Phát Tâm 
Cúng Dường Ấn Tống Kinh Viên Giác 


CÙNG TÁC GIẢ: 
Tác Phẩm Đã Xuất Bản 
Tác Phẩm Sắp Xuất Bản: 


265 


281 


291 


303 


313 


321 
S6) 


Lời Giới Thiệu 


Ấn Độ là một trong những cái nôi tâm linh 
của thế giới, nơi đây được biết đến là lãnh địa 
của hàng loạt các tôn giáo lớn nhỏ và vô số hệ 
tư tưởng triết học. Từ thời cổ đại, con người của 
Đại Lục Tâm Linh này đã luôn đặt ra câu hỏi 
làm sao chấm dứt khổ đau, đạt được hạnh phúc 
vĩnh cửu cũng như không ngại thực hành những 
phương pháp tu luyện cực đoan đến cùng cực. 
Cho đến khi, sự thị hiện vĩ đại của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (Shakyamumi Buddha) được 
xem là sự kiện chấn động khắp nhân loại cũng 
như Giáo pháp được Ngài thuyết giảng đã trả 
lời cho mọi thắc mắc của con người. 

Giáo pháp mà Ngài thuyết giảng là chân 
lý hiển hiện từ sự chứng ngộ, được thể nghiệm 
trên chính chân tâm, dụng ứng đối với muôn 
người và trên muôn pháp nhằm đạt được sự giải 


12 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


thoát miên viễn. Đó là thành trì Chánh pháp 
được dựng nên bằng chất liệu Vô Ngã, Trí tuệ 
và Lợi tha... kiến tạo trên nên tảng từ bi, bình 
đẳng và đạo đức. Ta gọi đó là Học thuyết toàn 
giác, Giáo pháp viên giác. 

Quyển “VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN” của 
Hòa Thượng Thích Viên Lý chính là đang đi 
đúng theo tông chỉ này. Được nhào nặn thành 
từ tĩnh hoa Kinh điển, mở ra các chiều kích tư 
duy nhiếp thâu mọi sở học và trình độ, ứng hợp 
với mọi nghiệp tánh của chúng sanh, sự luận 
lý vô cùng sắc bén và chi tiết, tỉ mỉ đã giúp 
quyển Luận giải về Kinh Viên Giác này trở nên 
rộng sâu và dễ hiểu hết mức có thể. Chúng ta 
đều biết rằng, Viên Giác là một trong những 
bộ Kinh khó và có chỗ đứng quan trọng trong 
hệ thống Giáo điển Đại thừa, không phải ngẫu 
nhiên mà nó được xem là “Chánh Pháp Nhãn 
Tạng”, “Con mắt của 12 bộ Kinh”, và là “Áng 
thiên chương giữa rừng Triết lý”, hay nói như 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma): “Trực chỉ 
nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Trên cơ sở là 
một pháp môn đốn giáo nhất thừa, chỉ thẳng 
vào bản tâm, thấy tánh thành Phật, nên mọi 
phân tách và giải luận Kinh đều không thể 


NHÀ XUẤT BẢN GIÚI THIỆU 13 


không tránh khỏi lỗi Nhị biên; song vì để thấy 
Trăng tự tánh, chúng ta phải tạm mượn duyên 
nơi Ngón tay phương tiện, nơi Ngón tay này mà 
mỗi người sẽ có cách nhận giải khác nhau để 
rồi chỉ cùng hướng về một vâng Nguyệt quang 
duy nhất. Và, VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN mà 
quý vị đang cầm trên tay là một trong số những 
phương tiện đó. 

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì toàn bộ 
Kính văn Viên Giác chính là đang mô tả về 
một buổi Pháp đàm giữa Phật và chư Bồ tát. 
Thông qua việc khải vấn và giải nghi xung 
quanh lộ trình tu chứng để nhập Viên Giác 
tánh mà thực tướng các pháp dần được phân 
tách và hiện mở từng lớp một, cho đến đi về 
cái rỗng tại tuyệt đối. Từ “Trụ xứ của Phật 
địa” trong Chương Văn Thù, “Y chỉ xứ của Vô 
minh” trong Chương Phổ Hiễn, “Căn gốc của 
sinh tử” trong Chương Di Lặc, cho đến “Học 
thuyết Tứ tướng” trong Chương Tịnh Chư 
Nghiệp Chướng, hay “Phương tiện thế đế tu 
hành và lợi sanh” trong Chương Phổ Giác và 
Viên Giác... rốt cùng chỉ đi về một niệm Tâm. 
Muôn pháp sinh ra từ nơi đó và cũng từ nơi đó 
mà diệt, Sanh tử hay Niết bàn, Phật hay Chúng 


14 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


Sanh, Hạnh phúc hay Đau khổ vốn chưa từng 
ra ngoài Chân tâm. Cho đến cái gọi là “Chân 
tâm” cũng chẳng có, đây mới thật sự là Chân lý 
Bất nhị trong Kinh Viên Giác, thành tựu được 
Bất nhị pháp môn tức là thành tựu Như Lai 
trụ xứ, Đà la ni Tam muội hay Viên giác Diệu 
tâm... bình đẳng nhất pháp. 

Với tư cách là một hành giả Phật giáo cũng 
như là một nhà nghiên cứu Phật học tinh thông, 
Hòa Thượng Thích Viên Lý đã có không ít 
thành tựu trong việc Luận giải Kinh điển, lời 
dạy của Đức Phật thành một hệ thống triết lý 
sâu sắc, góp vào thư viện Tam tạng giáo điển 
những tinh hoa tư tưởng vốn được dựng xây và 
truyền tiếp bởi bao người và qua bao thế hệ. 

Giá trị thực sự của Phật giáo không phải là 
những lý thuyết suông được người đời ca thán, 
càng không phải là ngôn ngữ biện đàm về mặt 
học thuật, mà nó nằm ở công phu hành trì, được 
nghiệm chứng từ quá trình thực hành tâm linh 
và sự chuyển vận năng lượng bi-trí đến chúng 
sanh. Và chúng tôi cho rằng, Hòa Thượng 
Thích Viên Lý đã và đang hiện-thực-hóa điều 
đó, từng câu chữ được kiến tạo nên bởi sự hành 
trì nghiêm cẩn cũng như được lưu xuất từ nội 


NHÀ XUẤT BẢN GIÚI THIỆU 15 


hàm tuệ quán đã khiến cho công trình nghiên 
cứu VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN này trở nên thật 
sự giá trị và ý nghĩa. 

Thay mặt cho những học và hành giả Phật 
giáo đang từng ngày trên lộ trình tiến đến bờ 
Viên giác, chúng tôi xin hết lòng tán thán công 
đức soạn giải của Hòa Thượng cũng như trân 
trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm 
VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN này. 

Những mong, năng lượng bi-trí nơi đây có 
thể truyền tải đến bạn đọc một cách rốt ráo, góp 
phần mở ra tánh giác viên mãn sẵn có nơi mỗi 
người. 

Nhà Xuất bản 
Bodhi Wisdom DN Publishing 


Dẫn Nhập 


Kinh Viên Giác là Kinh Đại Thừa đốn giáo. 
Thuật ngữ Viên Giác có nghĩa là sự giác ngộ 
hoàn hảo, viên mãn không còn một mảy may vô 
minh, lậu hoặc. Viên Giác tánh thanh tịnh toả 
chiếu khắp ba đời mười phương thế giới, hiện 
hữu ở mọi nơi và có mặt trong tất cả hiện tượng, 
không bị giới hạn và chướng ngại bởi không gian 
hay thời gian, chu biến và hàm dung cả vật thể 
lẫn tâm thức, vì thế mà tên đầy đủ của Kinh là: 
Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu 
Nghĩa Kinh (X77 RïlB|Š |#ŠZ  f S1). 


Tông chỉ tu hành của Kinh này là đoạn trừ 
các tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, 
không vướng mắc vào chủ thể nhận thức và 
đối tượng bị nhận thức, Phật và chúng sanh, 


18 DẪN NHẬP 


vô minh và giác ngộ, phiển não và giải thoát, 
nhiễm ô và thanh tịnh, sanh tử và Niết bàn, sở 
chứng và năng chứng, sở tri và năng tri, phương 
tiện và cứu cánh... liễu triệt được thực tướng 
các pháp tuyệt đối bình đẳng bất nhị. Khi trong 
tâm không còn những khái niệm phân biệt hư 
huyễn nữa, tất cả điên đảo vọng tưởng đã đoạn 
trừ thì tánh giác sẽ tự nhiên xuất hiện, đó chính 
là tính viên giác cũng được hiểu là tính không, 
bất nhị, chơn như, chân tâm, nhất chân pháp 
giới, Phật tánh, Như lai tạng... 


Hơn 20 năm trước, vào mỗi buổi tối tại 
Chùa Diệu Pháp, cùng với đại chúng tụng từng 
trang Kinh Viên Giác và sau mỗi thời tụng kinh 
chúng tôi đều giảng về nội dung tư tưởng của 
mỗi chương. Để việc giảng giải đạt được kết 
quả như nguyện, bút giả cũng đã dành thì giờ 
để dịch và viết về Kinh Viên Giác. 

Nay lục lại các bản thảo của những nắm xưa 
để nhuận sắc lại và, trong sứ mệnh xiển dương 
chánh pháp lợi lạc quần sanh, cuốn Viên Giác 
Khái Luận cũng như bản dịch Kinh Viên Giác 
từ Hán văn sang Việt ngữ này được ấn hành như 
một thâm tạ đối với tấm đạo tình vô cùng quý 
báu của các bậc thiện hữu tri thức xa gần. 


DẪN NHẬP 19 


Thành tâm chúc nguyện mọi hành giả và 
muôn loài chúng sanh thể nhập tánh Viên giác 
thanh tịnh chiếu sáng và luôn an nhiên tự tại. 

Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2 năm 2023 
Tỳ kheo Thích Viên Lý 


Phần Một 
VIÊN GIÁC 
KHÁI LUẬN 


L Khái Quát Lịch Sử Phiên Dịch 
và Giải Luận Kinh Viên Giác 


Kinh Viên Giác (sa.Mahavaipulyapirna- 
buddhasitra-prasannãrtha-sũtra, zh. lRlfŸf, 
en. The Sutra of Perfect Enlightenment) là một 
bộ Kinh thuộc Đại thừa Phật giáo. Theo Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục (PÑ76ÊZZ¡##), Kinh 
được dịch từ tiếng Sanskrit sang chữ Hán bởi 
ngài Buddhatrata (Phật-đà-đa-la — EŠU.Z ï), 
người Kế Tân, thuộc Bắc Ân Đội, vào triều 
đại nhà Đường (FŸ#]J) niên hiệu Trường Thọ 
(Eãš) thứ hai (693), tại chùa Bạch Mã với tên 
Kinh là Giác Cứu. 

Hay trong “Lược Sớ Chú Kinh Đại Phương 
Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa”, Sa 
môn Tông Mật lại chép: 


1 Afghanistan (Yết Thấp Di La) ngày nay 


24 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


“Tam Tạng Pháp sư Phật-đà-ẩa-la là 
người Yết Thấp Di La đã đem bản tiếng Phạn 
Kinh Viên Giác đến Thần Đô vào năm Quý TY, 
niên hiệu Trường Thọ thú hai và truyền dịch tại 
chùa Bạch Mã, gôm 2 quyển, tổng cộng 28 tờ”. 


Ngoài ra, nếu căn cứ theo Viên Giác Đại 
Sớ (jR| Š' Ki) của ngài Khuê Phong thì Kinh 
Viên Giác còn được ngài La-Hầu-Mặc-Kiện 
dịch tại chùa Bảo Vân ở Đàm Châu, đời nhà 
Đường, niên hiệu Trinh Quán (Ei) thứ hai 
mươi mốt (647), tháng 7 năm Đinh Mùi. 


Tuy nhiên, bản dịch của ngài Buddhatrata 
được xem là bản dịch phổ biến nhất. 

Đặc biệt kể từ thời nhà Đường và nhà Tống, 
Kinh Viên Giác đã trở nên khá phổ biến trong 
các giáo phái như Thiên Thai Tông CK®ŠZ), 
Hiền Thủ Tông ('Êí2EK) và Thiền Tông (# 

Di) 37 


Ngài Khuê Phong — Tông Mật (EIEX), 
vị Tổ thứ năm của Hoa Nghiêm Tông đã viết 7 
bộ luận chú giải về Kinh Viên Giác nhưng ba 
bộ nổi bậc nhất đó là Viên Giác Kinh Đại Sớ 
Thích Nghĩa Sao (lB|Š!⁄Š =UÊ53s?)), Viên 
Giác Kinh Lược Sớ ([B|SfSWffñ) và Viên 
Giác Kinh Lược Sớ Sao (ÏB|5ÏÉMết i99). 


I s Khái Quát Lịch Sử Phiên Dịch Và Giải Luận Kinh Viên Giác 25 


Ngoài ra còn có các bộ luận khác như: 

- Viên Giác Kinh Sớ (ÌB|Slf#. Øñ) — một 
quyển của ngài Duy Khác (JÉ?Š) › 

- Viên Giác Kinh Sớ (|B|flf#. đï) — hai 
quyển của ngài Ngộ Thật (l#'), 

- Viên Giác Kinh Sớ (|B|fliftffi) — bốn 
quyển của ngài Kiên Chí (557) › 

- Viên Giác Kinh Sớ (ÌB|f#lffff) — ba 
quyển của ngài Đạo Thuyên (jÉ#*), 

- Viên Giác Kinh Sớ (ÏB|ŠSÏlfffñ) — tám 
quyển của Ngài Phục Án Đạo Huy (8j§3šHãP), 

- Ngự Chú Viên Giác Kinh (%1:È|BlfffS) 
— hai quyển của vua Tống Hiếu Tông (2E*#ZF). 

- Viên Giác Kinh Lược Sớ Tự Chú ([BIễT 
1#WtÄFƑ†#) — hai quyển do ngài Như Sơn của 
thiển viện Chương Giang ở Long Giang (lB†L 
TH{L #8 ñ|||Í[ÉŠ) biên soạn v.v... 

Trên thế giới hiện nay cũng đã có khá nhiễu 
tác phẩm, bài nghiên cứu v.v... về Kinh Viên 
Giác, phổ biến một cách rộng rãi qua nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. 


II Ý Nghĩa Đề Kinh 


Thể theo lời dạy của Đức Phật thì Kinh Viên 
Giác ([B| 5) có các tên gọi như sau: 


1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni 
CXHlBiBIfBU.š#E JZ.). 

Đại (X) có nghĩa là vĩ đại, quảng đại, thể 
đại, không bất cứ nơi nào mà không có mặt, 
bao trùm khắp pháp giới vũ trụ, không tăng 
không giảm. 

Phương (7) là chỉ cho các phương chính, 
là quy phạm, quy tắc, thống nhiếp cả không 
gian và thời gian, biến khắp cả mười phương 
pháp giới. 

Quảng (J) là quảng đại không có biên 
giới, là quảng hoạt (JẾRãÏ) không có chỗ cùng 
tận, biến khắp quá khứ, hiện tại và vị lai. 


II s Ý Nghĩa Đề Kinh 27 


Viên Giác (JE| S7) là chơn như, là Như Lai 
tạng, Phật tánh, chân tâm, nhất chân pháp giới. 
Viên là viên mãn, dung thông vô ngại. Giác là 
giác ngộ, giác tánh. 

Đà La Ni (È#ÊJ£) là tổng trì, là tổng cương 
của tất cả Phật pháp. 


2. Tu Đa La Liễu Nghĩa (l@Z šš f 3Š). 

Tu Đa La (ẾZ šÊ) dịch âm từ tiếng Phạn 
của chữ Sũtra có nghĩa là kinh tạng, khế kinh, 
chánh kinh, quán kinh. Liễu nghĩa ( ƒ 3Š) là chỉ 
cho chân lý rốt ráo, tối thượng, đoạn trừ mọi vô 
minh... 


3. Bí Mật Vương Tam Muội (4È?⁄-L- —l) 
Bí mật vương là tối vi diệu, không thể nghĩ 


bàn. Tam muội là chánh định, đẳng trì, chánh thọ, 
chánh tư duy... Chỉ cho Viên CGIác tam muội. 


4. Như Lai Quyết Định Cảnh Giới (/IIZÉ 
D57). 

Nghĩa là chỉ có đức Như Lai mới hoàn toàn 
liễu giải kinh này, hiểu rõ một cách tường tận 
pháp môn giác ngộ viên mãn này cho đến quyết 
định thành Phật, có đầy đủ tính quyết định vì 
không còn nghi ngờ gì nữa. Nói một cách khác, 


28 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


chúng sanh phải đạt được cảnh giới này thì mới 
thành Phật được. 


5. Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh 
(„1H 2Z&ð& H ƑE727IÌ). 

Xuất phát từ tự tánh của sự giác ngộ viên 
mãn mà phát khởi mọi thứ phân biệt. Như Lai 
tạng là bất động, nhưng công đức của nó có thể 
được biểu hiện bằng nhiều cách sinh động khác 
nhau. 

Từ nội hàm ý nghĩa của năm tên này mà 
có thể gói gọn để Kinh thành “Đại Phương 
Quảng Viên Giác Tu Đa La Liêu Nghĩa” hay 
“Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh”. 

Tổ Khuê Phong Tông Mật lý giải chữ “Đại” 
chính là thể tánh chân thật trùm khắp hư không 
pháp giới. Thái Hư Đại sư thì cho rằng “Đại” 
ở đây là lý thể tuyệt đối, vượt ngoài đối đãi. 
Phương” — theo tổ Khuê Phong, là từ thể chân 
thật của Đại mà gìn giữ mọi phương tắc, khởi 
tượng ra muôn pháp; tuy nhiên, Thái Hư Đại sư 
lại cho rằng, “Phương” là phương sở, lý thể tuyệt 
đối trùm khắp hết thảy, không có phương sở, hạn 
lượng, không chịu hạn cuộc bởi không gian hay 
thời gian. “Quảng” — theo tổ Khuê Phong là 


II s Ý Nghĩa Đề Kinh 29 


diệu dụng của thể chân thật không thể nghĩ bàn, 
rộng lớn không thể đo lường... cũng như cách 
lý giải của Thái Hư Đại sư. Hay nói một cách 
dễ hiểu hơn, “Đại Phương Quảng” theo cách 
lý giải của Ngài Khuê Phong chính là sự dung 
năng hòa hợp giữa thể - tướng và dụng, từ thể 
tánh chân thật này mà hoạt hóa ra muôn hình 
vạn trạng các pháp với dụng đức khác nhau. 


Thái Hư Đại sư thì lại lý giải “Đại Phương 
Quảng” như một thể tánh bình đẳng tuyệt đối, 
vì chân thật nhất như, bình đẳng tuyệt đối nên 
không thể dùng nhị nguyên để so sánh, dùng trí 
thế gian để đo lường. 

“Đại Phương Quảng” cũng chính là ý nghĩa 
của “Viên Giác” (sự giác ngộ một cách viên 
mãn, cứu cánh), tức chỉ cho cảnh giới Phật, 
cảnh giới Viên giác, Toàn giác... khác với Bất 
giác của phàm phu, Tà giác của ngoại đạo, 
Chánh giác của nhị thừa và Phần giác của Bồ 
tát. Từ nơi thể chân thật “Đại Phương Quảng” 
mà thành tựu “Viên Giác”, ở nơi trí “Viên 
Giác” mà hội nhập “Đại Phương Quảng”, bình 
đẳng nhất như, tự tại tuyệt đối, đây chính là ý 
nghĩa rốt ráo của Chánh đẳng Chánh giác hay 
Căn bản trí, Phật quả. 


30 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Do đó, “Đại Phương Quảng Viên Giác 
Kinh” cũng được nói một cách ngắn gọn nhất 
là “Viên Giác Kinh”, vì khi nói đến Viên Giác, 
tức là đã dung năng hết thảy các pháp trong nó. 


II. Bố Cục Căn Bản 


Y theo bản Kinh Viên Giác trong Hán 
tạng thì Kinh không được trình bày theo 
cách phân chương, mà Ngài Buddhaträta 
dịch và trình bày bộ kinh với nội dung 
xuyên suốt. Tuy nhiên, căn cứ trên nội dung 
thỉnh vấn của 12 vị Bồ Tát mà các học giả 
sau này phân thành 12 chương tương ứng để 
tiện cho việc ghi nhớ và giảng giải. Tên của 
các vị Bồ Tát cũng được dùng để đặt cho tên 
chương của kinh văn. 

Do đó, Kinh Viên Giác gồm có 12 
Chương do 12 vị Thượng thủ Bồ Tát tiêu 
biểu thỉnh vấn và Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni khai thị, gồm có: 

Chương 1: Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi 

Chương 2: Bồ-Tát Phổ Hiển 


32 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Chương 3: Bồ-Tát Phổ Nhãn 

Chương 4: Bồ-Tát Kim Cang Tạng 
Chương 5: Bồ-Tát Di-Lặc 

Chương 6: Bồ-Tát Thanh Tịnh Huệ 
Chương 7: Bồ-Tát Oai Đức Tự Tại 
Chương 8: Bồ-Tát Biện Âm 

Chương 9: Bồ-Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
Chương 10: Bồ-Tát Phổ Giác 

Chương 11: Bồ-Tát Viên Giác 

Chương 12: Bồ-Tát Hiền Thiện Thủ 


Phần mở đầu của Kinh giới thiệu quang 
cảnh của Pháp hội mà địa điểm là trạng thái 
tập trung thiển định sâu “Thần thông đại quang 
minh tạng tam muội”, là cảnh giới Thường 
Tịch Quang, nơi Đức Phật đã hiện thân trong 
cõi Thật Báo Trang Nghiêm để thuyết pháp. 

Hiện diện trong Pháp hội này gồm có Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni và một trắm nghìn vị đại 
Bồ Tát cùng quyến thuộc, trong số đó có mười 
hai vị Bồ Tát lớn, là những bậc thượng thủ, 
đóng vai trò là những người phát ngôn, thay 
mặt cho chúng hội để tác bạch lên Đức Phật về 
những gì cần khải thỉnh. Mười hai vị Bồ Tát đã 
lần lượt đảnh lễ nhằm biểu lộ lòng tôn kính và 


III s Bồ Cục Căn Bản 33 


thỉnh cầu Đức Phật khai thị về những thắc mắc 
có liên quan đến giáo nghĩa thậm thâm, phương 
pháp thực hành và sự giác ngộ viên mãn. 

Cấu trúc căn bản của Kinh bao gồm những 
câu hỏi rất quan yếu của 12 vị Bồ Tát lớn và sự 
khai thị của Đức Phật, nhất là trong phần mở 
đầu đã như một nỗ lực trực tiếp đánh thức những 
người có cội nguôn của đức hạnh, là những bậc 
thượng căn thượng trí mà thuật ngữ Phật học gọi 
là “Lợi căn” — có khả năng tỉnh thức trực tiếp 
đối với tính bất nhị của thực tại siêu việt. Qua 
sự khải thỉnh của Bồ tát Văn Thù (Manjushri) 
và Bồ tát Phổ Hiền (Samantabhadra), Đức Phật 
đã phủ nhận khả năng giác ngộ thông qua lộ 
trình thực hành dân dần tức là “tiệm” mà phải 
là “đốn” tức là đột ngột. 

Tuy nhiên, sau đó, với đại bi tâm, Đức Phật 
đã dùng phương tiện thiện xảo để tùy theo căn 
cơ chúng sanh mà từ từ làm chậm lại tiến trình 
tu tập bằng cách phối hợp giữa “đốn” và “tiệm”, 
thù ứng với ba năng lực của ba căn cơ khác 
nhau đó là thượng căn, trung căn và hạ căn. 

Qua đó, ba chương đầu: Bồ tát Văn Thù, 
Bồ tát Phổ Hiển và Bồ tát Phổ Nhãn là ba 


34 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Chương dành cho những người có năng lực 
vượt trội tức thượng căn thượng trí. 

Bảy chương tiếp theo: Bồ tát Kim Cang 
Tạng, Bồ tát Di-lặc, Bồ tát Thanh Tịnh Huệ, 
Bồ tát Oai Đức Tự Tại, Bồ tát Biện Âm, Bồ 
tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ tát Phổ 
Giác, là các Chương dành cho những người có 
năng lực trung bình tức trung căn trung trí. 

Hai chương cuối cùng: Bồ tát Viên Giác, 
Bồ tát Hiền Thiện Thủ dành cho những người 
có năng lực kém hơn tức hạ căn hạ trí. 

Tuy nhiên, sự phân chia như thế cũng chỉ 
là cách phân chia tạm thời, để tiện cho việc dễ 
nghiên cứu, tìm hiểu mà lập ra. 


IV. Lược Giải 
Nội Dung Kinh Văn 


Kính Viên Giác là một bộ Kinh thuộc 
“Nhất thừa Viên giáo”, thuộc tạng Kinh điển 
Đại thừa, trình bày về tuệ giác viên mãn của 
Phật, hay nói cách khác là trực chỉ Pháp thân, 
chân như, thật tánh... 


Thông qua sự khải thỉnh của 12 vị Bồ tát 
mà Đức Phật đã từ bi khai thị, phương tiện chỉ 
bày tạng Viên giác bí mật của Như Lai, hướng 
chúng sanh về quả Nhất thừa, ứng hợp cả ba 
căn (thượng-trung-hạ), viên dung cả lợi - độn. 


36 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


1. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
VĂN THÙ SƯ LỢI 


Chương thứ nhất là chương Bồ tát Văn 
Thù. Ở chương này, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi 
đã thỉnh cầu Đức Phật khai thị về một số thắc 
mắc sau khi nghe Đức Phật dạy về nhân địa tu 
hành của chư Phật và từ tánh Viên giác mà sinh 
ra các pháp thanh tịnh Bồ Đề, Chơn như, Niết 
Bàn và Ba La Mật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã 
thỉnh cầu Đức Phật khai thị về hai vấn để như 
sau: Một là, đâu là nhân địa tu hành của Như 
Lai — hay nói cách khác — Như Lai nhờ tu hạnh 
gì mà thành. Hai là, những Bồ Tát sau khi phát 
tâm Đại thừa, phải tu tập thế nào để có thể 
xa lìa vọng tưởng, chứng ngộ được viên giác 
thanh tịnh? Làm thế nào để xa lìa vô minh, 
tà kiến và liễu tri rốt ráo về thực tại sinh diệt 
huyển hóa của thân và tâm để không bị luân 
hổi trong đau khổ? Ở đây ta thấy câu hỏi này 
rất giống với câu hỏi về “trụ tâm” và “hàng 
phục tâm” của Ngài Tu Bồ Đề trong Kinh Kim 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 37 


Cang. Qua đó có thể biết rằng sứ mạng của 
một vị Bồ Tát trên lộ trình tự giác và giác tha 
không gì hơn đó là làm chủ Tâm, vì chỉ làm 
chủ được Tâm thì mới làm chủ được mọi vô 
minh điên đảo và, chỉ khi nào làm chủ được vô 
minh điên đảo thì mới có thể liễu triệt thực tại 
các pháp, mãn viên quả giác, mãn nguyện độ 
sanh. Về cơ bản, đây cũng là nền tảng và mối 
quan tâm chính của toàn bộ kinh. 

Để trả lời những câu hỏi đó, Đức Phật đã lần 
lượt chỉ ra pháp “Viên Giác Đại Đà La Ni” của 
Như Lai, cũng như nêu bật ý nghĩa của vô minh 
và giúp các hành giả liễu tri bản chất vô minh 
như chính vô minh đang là. 

Đức Phật đã khai thị rằng, nhân địa tu hành 
của Như Lai chính là y trên Tự tánh Viên giác 
mà thành, từ tự tánh này mà khởi sinh các pháp 
thanh tịnh như Chơn như, Bồ đề, Niết bàn, Ba 
la mật... Tự tánh Viên giác là tánh bình đẳng 
bất nhị, uyên nguyên tuyệt đối, chân thật bất 
động, trùm khắp pháp giới và tiềm tàng trong 
tất cả chúng sanh. Ở trong trí Viên giác này mà 
đoạn tận vô minh vọng tưởng, thành tựu quả 
Phật. Chư Phật ba đời đều y chỉ nơi tánh Viên 
giác này mà tu hành nên nói “Viên giác” chính 


38 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


là pháp tu hành của Như Lai, là nhân địa bổn 
khởi của mười phương chư Phật. 

Cũng từ trên nền tảng căn bản này mà Bồ 
tát sau khi phát tâm Đại thừa có thể tận đoạn 
vô minh, dứt trừ vọng tưởng tà kiến, thành tựu 
chánh tri giác. Phật dạy, Bồ tát không nên nhìn 
nhận vô minh trên phương diện bản thể học 
mà phải coi nó như một thực thể huyễn hóa tự 
tồn tại. Đức Phật đã mô tả sự vô minh bằng 
pháp ẩn dụ về những hoa đốm giữa hư không 
và mặt trăng thứ hai huyễn hoặc. Sở dĩ chúng 
ta có những nhận thức sai lầm rằng là ở giữa 
hư không có các hoa đốm hiện hữu là bởi vì 
do mắc phải chứng bệnh quang học như bệnh 
đục thủy tinh thể chẳng hạn, thực tế này chẳng 
khác nào như nhận thức về vòng luân hồi sanh 
tử của những người chưa chứng ngộ. Khi mắt 
không còn bị bệnh thì tự nhiên hoa đốm giữa hư 
không sẽ biến mất. Bản chất của vô minh còn 
được Đức Phật ví như người trong nhất thời bị 
lạc mất phương hướng, nó chỉ đơn thuần là một 
trạng thái nhận thức sai lầm. Chỉ cần nhận chân 
mọi hiện tượng như chính mọi hiện tượng đang 
là mà không cần phải làm một thứ gì khác. Đức 
Phật đã xác quyết rằng thân và tâm của con 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 39 


người cũng như tất cả sự sinh tử luân hồi không 
khác gì là những hoa đốm huyễn hoặc trên bầu 
trời và mặt trăng thứ hai được nhìn thấy bởi 
những người bị bệnh mắt. 

Y theo đây có thể hiểu, mọi tốt - xấu nhị 
biên, được - mất lưỡng cực, cho đến sinh tử - 
niết bàn... mà từ trước đến nay chúng ta hằng 
nhận định, phán xét, bám trụ trên đó vốn chẳng 
có thật, chính là hoa đốm giữa hư không, là 
mặt trăng thứ hai do “bệnh vô minh” mà thành. 
Chính vì căn bệnh vô minh phát tác hoành hành 
mà chúng sanh nhận giả làm chơn, phân biệt 
điên đảo, từ đó sanh ra muôn thứ khổ đau. Do 
đó, cốt lõi của sự tu hành không gì khác chính 
là đoạn tận vô minh. 


Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể ví dụ vô 
minh như một giấc mộng. Khi ngủ chúng ta 
nằm mộng, muôn hình vạn trạng từ nơi tiềm 
thức vọng tưởng phát khởi; mộng lành thì sinh 
tâm yêu thích, luyến ái; mộng đữ thì sinh tâm 
sợ hãi, chán ghét... Thế nhưng khi tỉnh dậy, trở 
về với thực tại, chúng ta mới nhận ra rằng thước 
phim mộng mị ấy dù lành hay dữ đều không 
thật có, nó được chế tác từ vọng tưởng, sĩ mê 
mà ra. Nếu hiểu ra được như vậy thì dù mộng 


40 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


lành hay dữ cũng đều không thể khiến chúng ta 
động tâm bởi lẽ nó không hề tổn tại. Và cũng 
không thể nói là “đoạn mộng” vì thực tế mộng 
không hề tôn tại. 

Tuy nhiên, dù là vô minh vọng tưởng hay 
tỉnh thức trí giác cũng đều y cứ trên một niệm 
tâm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. 
Pháp tu hành của Như Lai không phải là thứ 
øì cao siêu, huyền thoại, nó chỉ đơn giản là 
một “niệm tỉnh”, một “đôi mắt sáng” mà thôi. 
Người tỉnh thì sẽ không mộng, mắt sáng thì 
không thấy hoa đốm, căn cứ trên “niệm tỉnh” 
này mà tánh Viên giác hiển lộ, đây chính là con 
đường tu hành, hàng phục vọng tưởng vô minh 
của Bồ Tát. 

Vì “Viên giác” hay “Vô minh” cũng không 
ngoài niệm Tâm nên Như Lai mới nói pháp 
bình đẳng bất nhị, là Một nhưng chẳng phải 
Một, chẳng phải Một nhưng lại là Một; chuyển 
hóa Vô minh ắt thành Viên giác, Viên giác bị 
che mờ, trở lại thành Vô minh. Nếu nói Vô 
minh là Không, thì Viên giác cũng chẳng có. 
Tựu chung quy chính là các pháp sự thật vốn 
như vậy, bất sinh bất diệt như vậy, Có-Không 
như vậy. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 41 


Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một trong những 
vị Bồ Tát điển hình của Đại thừa Phật giáo, Ngài 
thường xuất hiện khá phổ biến trong các Kinh 
tạng Đại thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Thủ 
Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật... và ở đây là Kinh 
Viên Giác. Ngài là vị Bồ tát biểu trưng cho Căn 
bản trí (trí tuệ sẵn có trong tất cả chúng sanh), 
còn được biết đến với danh hiệu Tam Thế Giác 
Mẫu Diệu Cát Tường' (gốc đức giác ngộ của ba 
đời chư Phật), đồng thời là biểu tượng của Trí 
đức, Tuệ đức và Chứng đức”. 

Việc Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thưa hỏi về 
nhân địa tu hành của Như Lai mang ý nghĩa 
căn gốc lập địa tu hành của chư Phật cũng như 
tiến trình hàng phục tâm của Bồ tát đều phải 
lấy Căn bản trí làm y cứ. Tức đi từ Bất giác 
(nhận thức sai lầm), Thủy giác (sự giác ngộ do 
trải qua quá trình tu tập) để đến Bản giác (bản 
tính giác ngộ tiên thiên sẵn có) và, Bản giác ở 
đây cũng chính là Căn bản trí hay Viên giác. 

Nói cách khác, Căn bản trí hay Tự tánh 
Viên giác chính là nhân địa lập khởi, nền tảng 
của mọi sự huân tu đồng thời cũng là đích đến 


I1 Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán 
2 Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh 


42 Thích Viên Lý + VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


cuối cùng (Chứng đức) mà mỗi Bồ tát Đại thừa 
hướng đến. Vừa là nền tảng, vừa là con đường, 
vừa là đích đến cuối cùng, dung thông vô ngại, 
không có pháp khác... chính là ý nghĩa của 
việc Bồ tát Văn Thù đại diện thưa hỏi Phật ở 
phẩm đầu tiên này. 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 43 


2. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
PHÔ HIẾN 


Chương thứ hai, Bồ tát Phổ Hiền đã khải 
thỉnh với Đức Phật bốn điều như sau: 

«Phải tu tập như thế nào khi nghe cảnh giới 
Viên giác thanh tịnh này? 

-_ Làm sao dùng huyển để tu nơi huyễn? 

«Tại sao lại nói tu hành như huyễn? 

- _ Nếu các chúng sanh ở trong sanh tử luôn 
sống trong ảo tưởng huyễn hóa, chưa từng 
hiểu rõ cảnh giới như huyễn thì làm sao 
giải thoát tâm vọng tưởng? 

Để trả lời cho các câu hỏi của Bồ tát Phổ 
Hiền, Đức Phật đã tuần tự dạy như sau: 

Một, chúng sanh tu tập pháp Đại thừa trong 
đời mạt pháp phải tu tập như thế nào khi nghe 
cảnh giới Viên giác thanh tịnh này? Như đã 
trình bày ở phẩm trước, cảnh giới Viên giác 
của Như Lai chính là cảnh giới rời xa mọi vô 
minh vọng tưởng, rời xa mọi huyễn hóa của 


44 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thân, tâm và khí thế gian. Tuy nhiên, có một 
điều tưởng chừng như phi logic nhưng lại vô 
cùng logic ở đây là “các thứ huyễn hóa trên 
đều đến từ Viên giác diệu tâm của Như Lai 
mà sanh ra”. Cũng như hoa đốm (vốn là ảo 
ảnh) nhưng lại được sinh ra trong hư không 
(thực tại bất diệt), khi huyễn tâm diệt thì huyễn 
cảnh cũng không còn, huyễn cảnh tuy không 
còn nhưng hư không vẫn ở nơi đó, tánh của hư 
không không vì huyễn cảnh diệt mà mất đi. Do 
đó, chúng sanh thời mạt pháp muốn tu hành 
tiến vào cảnh giới Viên giác không phải là đi 
diệt huyễn cảnh (vì vốn chẳng có) mà là đoạn 
trừ và chuyển hóa huyễn tâm. Khi huyễn tâm 
được chuyển hóa thành Chân tâm thì tức khắc 
chân cảnh hiện tiền. Và, chân cảnh ở đây cũng 
chính là cảnh giới Viên giác. 

Hai là, nếu chúng sanh đó, biết pháp như 
huyễn, thân và tâm cũng huyễn, thì làm sao 
dùng huyễn để tu nơi huyễn? Cũng đã giải thích 
ở trên, Vô minh và Viên giác, Chân và Huyễn 
tuy là những thực tại đối lập nhau nhưng chúng 
lại tiểm tàng trong nhau; như hoa đốm ở trong 
hư không, hư không bao chứa hoa đốm, mộng 
và thực cũng từ một niệm tâm, tâm mê thì thấy 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 45 


mộng, tỉnh rôi thì thực tại hiện tiền. Tâm huyễn 
thì khi thấy cảnh, cảnh đó là cảnh huyễn, nhận 
ra được cảnh huyễn thì tâm huyễn cũng lập tức 
biến mất. Khi đoạn được cả sở huyễn (khí thế 
gian) và năng huyễn (thân-tâm, tức hữu tình 
chúng sanh), hiểu được rằng cái Tâm thấy vạn 
pháp huyễn đó cũng là huyển thì ngay đó thể 
tính Viên giác bất động hiện tiền. Do đó, Phật 
dạy: “Huyễn tâm của chúng sanh cũng theo 
huyễn mà diệt, các thứ huyễn diệt hết, tâm giác 
ngộ bất động”. 

Nói một cách dễ hiểu hơn, để vào được cảnh 
giới Viên giác thì nhất định phải đoạn trừ mọi 
vọng tưởng, vô minh huyễn hoặc, cho đến Tâm 
phân biệt Chân-huyễn, thật-giả cũng chẳng 
còn, hoàn toàn xa ha đối đãi nhị nguyên mới 
thật sự được gọi là trí giác chiếu soi. Như vậy, 
từ trên tâm huyễn mà thấy cảnh huyễn, từ trên 
cảnh huyễn mà thấy tâm huyễn, huyễn huyễn 
rốt ráo nên gọi là “dùng huyễn để tu nơi huyễn” 
hay “dùng huyễn để độ huyễn”. Đức Phật dạy, 
có một thực tại siêu việt ngoài vọng tưởng, khi 
vọng tưởng bị xóa bỏ thì tâm bất động vẫn như 
nhiên. Đức Phật xác chứng rằng dùng huyễn để 
độ huyễn bằng cách “tri huyến tức ly” (#[l“JRÏ 


46 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


BÍ£) và “ly huyến tức giác” (BÉZ⁄ JE|lE7) và, ngay 
cả cái được cho là đã viễn ly cũng phải viễn ly 
(vô sở ly); giống như hai khúc cây cọ xát vào 
nhau để tạo ra lửa. Khi hai khúc cây tượng trưng 
cho huyễn vọng bốc cháy thì cả hai đều bị thiêu 
hủy và biến mất. Dù chúng biến mất nhưng sự 
nhận biết thì vẫn còn đó. Nên nói: “Y heo huyễn 
nói giác cũng gọi là huyễn, nếu nói có giác thì 
vẫn chưa lìa huyễn, nếu không có giác thì cũng 
như thế. Cho nên, huyễn diệt gọi là bất động ”. 
Ba là, nếu các tánh huyễn, tất cả đều diệt 
hết, thì không có tâm, vậy ai là người tu hành? 
Tại sao lại nói tu hành như huyễn? Nếu ở trên 
là phá tâm và các pháp như huyễn (phá chấp 
Có) thì đến đây, Phật lại khai bày thêm một 
tầng phá nữa, đó là phá tâm cố chấp cho rằng 
tâm — pháp, năng - sở như huyễn (tức phá chấp 
Không). Thực tại các pháp dù thân hay tâm, 
hữu tình thế gian hay khí thế gian đều là pháp 
sanh diệt không thật có, vì tri giác sai lầm mà 
chúng ta nhận giả làm chơn, Phật vì giúp chúng 
ta chuyển hóa tri giác sai lầm đó mà dạy các 
pháp vốn Không. Tuy nhiên, sau khi tu hành, 
thấy vạn pháp như huyễn rỗi, chúng ta lại rơi 
vào cái bẫy của chấp Không mà không thấy 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 47 


các pháp thực tại có giả hợp mà thành. Cho đến 
khi thấy các pháp Có-Không tương hỗ, thực tại 
trung đạo, chúng ta vẫn chấp vào pháp gọi là 
trung đạo. Và dĩ nhiên, mọi hiểu biết được xây 
dựng trên nền tảng chấp trước đều là vô minh, 
tà kiến. Đức Phật dạy: “Tấ? cả Bô Tát và chúng 
sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả cảnh giới 
huyễn hóa hư vọng, tâm xa lìàa cố chấp là tâm 
như huyễn cũng phải lìa xa, sự xa lìa huyễn 
cũng phải xa lìa, xa lìa cái xa lìàa huyễn cũng 
phải xa lìa, đạt đến không chỗ xa lìa túc đoạn 
trừ các huyễn ”. 

Do đó, khi Bồ tát Phổ Hiền hỏi về việc 
“tu hành như huyễn”, Đức Phật đã vì Bồ tát 
Phổ Hiển cùng chư thánh chúng dạy về pháp 
môn “Như huyễn tam muội”, nhằm đoạn trừ 
mọi vướng mắc về năng huyển — sở huyễn, sự 
huyền — lý huyễn, cho đến phương pháp tu hành 
để thành tựu chánh tri kiến cũng không. Thấy 
được các pháp là Có nhưng Không, tuy Không 
mà Có, thân này tuy huyễn nhưng chính nhờ 
nó mà chúng ta mới tu hành được nên từ nơi 
Không mà ta thấy Có. Tuy có người tu, pháp tu 
nhưng không chấp trước vào nó, cho đến việc 
tu hành để đạt được điều này cũng như huyễn 


48 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thì ngay đó mới được viên mãn hoàn toàn. Đây 
chính là ý nghĩa của “Như huyễn tam muội”, 
cũng là để trả lời cho nghi vấn “Ai là người tu 
hành? Tại sao lại nói tu hành như huyễn?” của 
Bồ tát Phổ Hiền. 

Thứ tư là, nếu các chúng sanh ở trong sanh 
tử luôn sống trong ảo tưởng huyễn hóa, chưa 
từng hiểu rõ cảnh giới như huyễn thì làm sao 
giải thoát tâm vọng tưởng? Cũng như, khi 
chúng ta nằm mộng, chúng ta không hề biết đó 
là mộng, vậy làm sao để la mộng? Đây được 
xem là một câu hỏi khá hay và vô cùng sâu sắc. 
Đức Phật dạy mọi vọng tưởng vô minh không 
đâu khác chính đều y trên Viên giác mà dựng 
lập, cũng như căn bệnh của mắt y trên đôi mắt 
sáng mà thành, mê chỉ là một trạng thái khác so 
với tỉnh... chúng không hề tách biệt. Vì bệnh 
của mắt, vì trạng thái của mê mà chúng ta vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước để rồi sanh ra muôn 
vàn khổ đau. Để đoạn tận phiển não khổ đau, 
xa lìa cơn mê thì nhất định phải chuyển hóa 
niệm tâm, trị bệnh của mắt; giật mình tỉnh giấc 
thì mộng không còn, bệnh mắt nếu khỏi thì hoa 
đốm lập tức biến mất. Hay nói cách khác, muốn 
giải thoát tâm vọng tưởng thì hành giả nhất định 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 49 


phải thành tựu “Tri” và “Ly”, tức tri huyễn và 
ly huyễn, ngoài ra chẳng có phương tiện, thứ 
lớp gì khác (cũng như muốn hết mộng thì phải 
tỉnh giấc, ngoài ra không có cách chi khác). 
Do đó, Phật dạy: “Biết huyễn túc ly, chẳng lập 
phương tiện; lìa huyễn tức giác, cũng không có 
thứ lớp. Tất cả Bồ tát và chúng sanh đời mạt 
pháp y như vậy mà tu hành, như thế mới có thể 
vĩnh viễn xa lìa các huyễn ”. Đây cũng chính là 
pháp tu đốn ngộ của hàng thượng thừa Bồ tát. 
Và nếu ở trên Phật giải nghĩa mê - ngộ không 
hai thì đến đây Phật lại khai thị để phá lý mê - 
ngộ là một. Đây chính là tính viên dung bất tư 
nghì của bản thể Viên giác. 

Và, vì mê-ngộ có mặt trong nhau nên nếu 
đã được phá mê khai ngộ mà không khéo hộ trì 
thì ngộ sẽ lại trở về mê, như bệnh mắt đã khỏi 
nay lại tái phát. Do đó, Kinh Lăng Nghiêm nói: 
“Chân như bất thủ tự tánh, hốt nhiên nhất niệm 
vô mình khởi”, hay nói như Kinh Kim Cang, 
“hàng tâm” và “trụ tâm” là hai khái niệm song 
song không thể tách rời. 

Ở phẩm này, đại diện thưa hỏi Phật là Bồ 
tát Phổ Hiển - vị Bồ tát tượng trưng cho Sai 
biệt trí (trí tuệ sai biệt trạch pháp tu hành, diệu 


50 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


dụng phương tiện quyền biến lợi sanh), là vị 
Bồ tát “thể tánh trùm khắp, tùy duyên thành 
đức” và cũng là một vị Bồ tát trong Đại thừa 
Phật giáo tượng trưng cho Lý đức, Định đức và 
Hạnh đúc'. 

Ở phẩm thứ hai này cần phải dùng Sai biệt 
trí để phân biệt huyễn và chân, mê và giác. Mục 
đích của sự phân biệt này là vì tùy nghĩ phương 
tiện để khiến cho chúng sanh dễ dàng nắm bắt, 
có thể hiểu (tri), thứ lớp tu tập (1y) để thấy được 
tự tánh Viên giác nơi chính mình. Đó là ý nghĩa 
của việc Phổ Hiền Bồ tát đại diện bạch Phật, 
Ngài lần lượt hỏi về chi tiết tu hành là vì muốn 
giúp chúng sanh phá vỡ mọi nghi hoặc, thấy rõ 
thực tại các pháp (lý) mà thực hành quán chiếu 
dưới sự chiếu soi của tuệ giác (định) để rồi nỗ 
lực hành trì (hạnh) để hoàn toàn đoạn tận tà tri 
tà kiến cũng như vô minh vọng tưởng, phiển 
não khổ đau. 


3 Sa môn Tông Mật, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa 
La Liễu Nghĩa 
4_ Phố Hiền Bồ Tát Pháp Kinh 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 51 


5. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
PHÔ NHÂN 


Chương thứ ba là chương Bồ tát Phổ Nhãn, 
đây là chương dài nhất trong mười hai chương 
của Kinh. Bồ tát Phổ Nhãn đã thỉnh cầu Đức 
Phật từ bi khai thị các phương pháp tiện dụng 
để hàng Bồ tát và chúng sanh trong đời mạt 
pháp có thể tu tập nhằm có thể ngộ nhập Viên 
giác. Nói đơn giản hơn, ở chương trước, Bồ 
tát Phổ Hiền đã hỏi Phật phương cách để tâm 
vọng tưởng được giải thoát; Phật dạy chỉ có Tri 
và Ly thì mới khiến tâm vọng tưởng được giải 
thoát, ngoài ra không còn cách gì khác (cũng 
như muốn hết mộng thì chỉ có cách duy nhất 
là phải tỉnh mộng). Ở chương này, Bồ tát Phổ 
Nhãn lại vì chúng hội mà hỏi Phật về thứ lớp 
tu hành để được Tri và Ly (hay phải làm sao để 
tỉnh mộng), tức là đi vào phần chi tiết hơn của 
pháp hành trì. 

Đức Phật dạy hãy chánh niệm tỉnh giác, xa 
ha các huyễn. Trước hết hãy thực hành thiền 


52 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Chỉ (samatha), gìn giữ cấm giới, ở chỗ thanh 
vắng luôn luôn quán niệm để có được một nhận 
thức như thật về cơ thể vật lý ô nhiễm giả hợp 
và huyền tâm huyễn cảnh. Khi huyễn thân diệt 
thì huyễn tâm diệt, huyễn tâm diệt thì huyễn 
trần diệt, huyễn trần diệt thì cái được cho là 
huyễn diệt cũng diệt, nhờ thế mà Viên giác 
hiện hữu như lau gương hết bụi thì ánh sáng 
hiện ra. Phải xả ly sự chấp thủ về sự cấu huyễn 
của thân và tâm. Khi huyễn vọng không còn thì 
đó chính là Viên Giác. 

Vì Viên giác thanh tịnh nên tâm thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh, sáu thức 
thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh, sáu căn thanh 
tịnh nên sáu trần thanh tịnh, sáu trần thanh tịnh 
nên bốn đại, mười hai xứ, mười tám giới, hai 
mươi lăm cõi hoàn toàn thanh tịnh, một thân 
thanh tịnh thì nhiều thân thanh tịnh, một thế 
giới thanh tịnh thì vô lượng thế giới thanh tịnh, 
giống như hàng ngàn ngọn nến cùng nhau tỏa 
sáng trong một căn phòng mà không mảy may 
trở ngại nhau. 

Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh về tính 
“bất nhị” không phải tức cũng không phải ly, 
chẳng phải triỀn phược nhưng cũng chẳng phải 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 53 


giải thoát, không sanh không diệt, không được 
không mất, không thủ không xả, không nhàm 
chán sanh tử cũng chẳng ưa thích niết bàn, tất 
cả pháp môn và mọi hiện tượng đều bình đẳng 
bất nhị v.v... vì tánh Viên giác hoàn toàn thanh 
tịnh bình đẳng, bất nhị. 


Danh hiệu Bồ tát Phổ Nhãn tượng trưng cho 
ý nghĩa “con mắt Pháp có thể nhìn thấy trùm 
khắp hư không pháp giới”. Từ việc thấy rõ thật 
tính của tự tâm và tự thân mình cho đến thấy rõ 
thật tính của vũ trụ pháp giới, từ pháp thế gian 
cho đến xuất thế gian, từ hữu vi cho đến vô vị, 
từ một cho đến bất khả tư nghì, thông suốt cả 
không gian cho đến thời gian... Vì thấy rõ thật 
tướng các pháp là Không, vô tướng, vô tác và 
bình đắng như vậy nên xa lìa mọi chấp trước 
lưỡng biên, không bị ràng buộc bởi ngã hay 
pháp... cho đến không có pháp øì để tu, không 
có pháp gì để chứng (vô sở đắc). 

Đây chính là cảnh giới của Viên giác Đại 
định, cảnh giới rốt ráo được xây dựng trên nền 
tảng bi và trí, tức Đại trí Phổ Nhãn thấy khắp 
các pháp thanh tịnh và Đại bi Phổ Nhãn thấy 
khắp chúng sanh thành Phật. 


51 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


4. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
KIM CANG TẠNG 


Chương thứ tư là chương Bồ tát Kim Cang 
Tạng thỉnh cầu Đức Phật dạy rõ một số vấn đề 
như: 


Nếu các chúng sanh vốn đã thành Phật, vì 
sao lại có tất cả vô minh? 


Nếu các thứ vô minh vốn có sẵn trong 
chúng sanh, do nhân duyên gì, Đức Như Lai lại 
nói vốn đã thành Phật? 

Mười phương chúng sanh khác vốn thành 
Phật đạo, sau đó tại sao lại khởi lên vô minh; 
lúc nào thì tất cả Như Lai lại khởi sinh tất cả 
phiền não? 

Khác với những phần trước, ở đây Đức 
Phật không trực tiếp trả lời từng câu hỏi một 
mà thay vào đó là chỉ bày ý nghĩa đúng — sai 
thật sự của câu hỏi được đặt ra. Ngài dạy: “7 
cả thế giới thỉ-chung, sinh-diệt, trước-sau, có- 
không, tụ- tán, khởi-dừng, niệm niệm liên tục, 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 55 


tuần hoàn qua lại, mọi thứ lấy bỏ, đều là luân 
hôi. Chưa ra khỏi luân hồi mà phân tích về 
Viên giác, thì tánh Viên giác kia túc đồng với 
lưu chuyển, nếu thoát khỏi luân hồi, thì không 
có lý đó”. Bồ tát Kim Cang Tạng khải thỉnh 
Phật những nghi vấn trên chính là đại diện 
cho những nghi hoặc sai lầm, tà tri tà kiến của 
chúng sanh phàm phu. 

Tánh Viên giác thanh tịnh của Như Lai là 
thể tánh chân thật tuyệt đối, vượt ngoài đối đãi 
nhị biên, nhiệm sâu bất khả tư nghì, chẳng phải 
là chỗ phàm phu có thể dùng tri giác nông cạn, 
suy nghĩ so đo của mình mà nhập giải được, 
cũng như người muốn dùng lửa đom đóm để 
đốt núi Tu di là điều không thể. Chúng sanh 
dùng tâm luân hồi, vọng tưởng chấp trước cũng 
không thể nào vào được biển Niết bàn tịch tịnh 
của Như Lai. 

Tánh Viên giác ấy vượt lên mọi Có-Không 
phân biệt, sở dĩ Phật dùng vô vàn ví dụ thế đế 
để diễn bày là vì phương tiện giúp chúng sanh 
từ nơi đó mà nhận giải tu hành. Nếu chấp vào 
những dụ ngôn đó, thấy Vô minh và Viên giác, 
mê và ngộ... là những thể tính thực sự tỔn tại 
thì đó là tà kiến sai lầm. Dùng những hiểu biết 


56 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


sai lầm này để quán sát tánh của Như Lai thì 
tánh đó làm sao không cấu nhiễm? 

Giống như do mắt bệnh nên người trên 
thuyền nhìn thấy bờ đang chuyển động, hoặc 
mây bay mà có cảm giác nhầm lẫn là mặt trăng 
đang chạy, trong hư không rỗng lặng mà nhìn 
thấy có hoa đốm sinh diệt. Cũng vậy, giác và 
mê, Phật và chúng sanh, sanh tử và niết bàn... 
đều là những khái niệm giả lập, vì mắt bệnh 
mà thấy trong hư không có hoa đốm, khi mắt 
đã khỏi thì hoa đốm cũng không còn. Nếu hỏi 
khi nào bệnh mắt hay hoa đốm sẽ có trở lại là 
câu hỏi cuỗng si, vì bệnh mắt hay hoa đốm đều 
không có tự tính. 

Do đó, câu hỏi “Chúng sanh vốn đã thành 
Phật, vì sao lại có tất cả vô minh” hay “Các thứ 
vô minh vốn có sẵn trong chúng sanh, sao lại 
nói vốn đã thành Phật” đều là những câu hỏi 
vọng tri, vì chúng không có tự tính. Như hai 
mặt của một bàn tay, mặt úp hay ngửa cũng đều 
là bàn tay, nếu cho rằng chỉ có mặt úp hay ngửa 
mới là bàn tay hay úp và ngửa là một cũng đều 
không đúng. 

Tương tự như vậy, khi nói sanh tử và niết 
bàn, chúng sanh và Phật, mê và giác là một hay 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 57 


là khác cũng đều không đúng, cũng không có 
thực thể thực sự để so sánh, nói theo tư tưởng 
Trung Quán chính là “cứu cánh Không”. 

Đức Thế Tôn đã dùng hình ảnh quặng vàng 
để ví cho tánh Viên giác của Như Lai. Kim 
khoáng sau khi nấu lọc, loại bỏ tạp chất, cuối 
cùng chỉ còn vàng y. Vàng không phải là thứ 
mới được sinh ra từ quá trình đãi lọc mà vốn đã 
có sẵn từ trước. Tuy nhiên, một khi quá trình 
đãi lọc đã hoàn thành thì vàng ròng không còn 
trở lại thành quặng nữa. Giống như đã chứng 
ngộ thì không còn trở lại vô minh. Tánh viên 
giác rỗng lặng, bình đẳng bất động và chiếu 
sáng nhiệm màu, vô thỉ vô chung, chẳng luân 
hổi cũng chẳng phi luân hồi. 

Đức Phật dạy Bồ tát và chúng sanh cần phải 
đoạn tận căn bản luân hồi sanh tử từ vô thỉ. Chỉ 
khi tâm luân hôi sanh tử (tâm vọng tưởng phân 
biệt duyên theo bóng dáng sáu trần) được đoạn 
tận thì luân hồi sanh tử mới được đoạn tận, ở 
nơi bất sanh bất diệt này mới có thể minh bạch 
rốt ráo tánh Viên giác của Như Lai. 

Kim Cang là tên của một loại đá quý có đặc 
tính cứng sắc, năng phá các vật. Việc Bồ tát 


58 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Kim Cang Tạng khải thỉnh Phật về những nghi 
ngờ vọng kiến này nhằm biểu trưng cho ý nghĩa 
chỉ có trí tuệ chân thật sáng suốt (của Như Lai) 
mới có thể đoạn phá những mê lầm vi tế này. 
Khi tâm nghi đã diệt thì tạng công đức vô tận 
hiện tiền. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 59 


5. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
DI LẶC 


Chương thứ năm là chương Bồ tát Di Lặc 
thỉnh cầu Đức Phật từ bi khai thị về những vấn 
để như: 


-- Bằng cách nào để đoạn tận gốc rễ luân hồi 
và ngộ nhập vào biển tịch diệt của Như 
Lai? 

« _ Có bao nhiêu chủng tánh luân hồi? 

‹« _ Có bao nhiêu cấp độ (hạng người) tu theo 
đạo Bồ đề của Phật? 

- . Nên sử dụng những phương tiện gì để giáo 
hóa độ sanh? 

Đức Thế Tôn đã y cứ trên những lời khải 
bạch này mà tuần tự giải nghi như sau: 

Trước hết, Đức Phật dạy muốn chấm dứt 
sanh tử luân hỗi thì cần phải chấm dứt ái ân 
và tham dục. Tất cả chúng sanh trong bốn loài 
(noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh) từ 
vô thỉ đến nay đều từ nơi dục mà có thân mạng. 


60 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Từ dục mà sinh ái, ái trở lại làm gốc của dục; 
do dục mà có thân mạng, do ái mà có sinh tử 
luân hồi, ái dục là nhân, ái nhiễm là quả. Từ nơi 
dục nhiễm này mà khởi lên trùng trùng chấp 
trước, nghiệp thức điên đảo để rồi trôi lăn trong 
ba cõi sáu đường chịu muôn vàn khổ đau. 

Do đó, muốn đoạn tận căn nguyên của sinh 
tử luân hôi trước phải nhổ sạch gốc rễ tham dục 
và khát ái. Tham ái không còn thì vòng sinh tử 
khổ đau cũng chấm dứt, như trong Kinh Pháp 
Hoa, phẩm Thí Dụ, Đức Phật cũng có dạy: 


“Nguyên nhân có các khổ 
Tham dục là cội gốc 

Dút hết được tham dục 
Khổ không chỗ nương đỗ”. 

Nên nói, tịnh hóa dục ái chính là con đường 
tịnh hóa mọi phiển não khổ đau, tháo gỡ mọi 
xiểng xích trói buộc của luân hỗi sinh tử. Sinh 
tử luân hồi chấm dứt thì ngay đó “Đồng nhập 
Tỳ Lô tánh hải”, tức Biển lớn tịch diệt của Như 
Lai, cũng là Bồ đề Niết bàn hay Như Lai Viên 
giác Diệu tâm. 

Tuy nhiên, cối Ta bà mà chúng ta đang sinh 
sống cũng lại là cõi Thánh phàm đồng cư, chư 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 61 


Phật Bồ tát vì lòng thương xót chúng sanh mà 
thị hiện nơi đây, mượn dục mà thọ thân sinh tử 
để đìu dắt, hóa độ chúng sanh. Do đó, sự đến đi 
của các Ngài hoàn toàn không giống chúng ta, 
nếu chúng sanh đến vì Ái và đi vì Nghiệp thì 
chư Phật Bồ tát lại đi vì Bi và đến vì Nguyện. 

Tiếp đến, Đức Phật dạy có năm loại chủng 
tánh khác nhau, đó là: Thanh văn, Duyên giác, 
Bồ tát, Bất định và Ngoại đạo. Năm tánh này 
y theo hai thứ chướng mà hiện ra sâu cạn, gọi 
là Lý chướng và Sự chướng; nếu hai chướng đã 
diệt sạch thì liền tự chứng ngộ cảnh giới viên 
giác vi diệu của Như Lai. 

Ngài lại dạy có hai cấp độ tu đạo Bồ đề của 
Phật là đốn và tiệm. Dù rằng tất cả chúng sanh 
đều có khả năng thể chứng viên giác tánh mà 
không phân biệt căn cơ, tuy nhiên căn cứ vào 
nhân địa tu hành của thiện hữu tri thức mà có 
Đốn và Tiệm. 

Chẳng hạn như một hành giả sơ cơ mới 
bước chân vào đạo, nếu học hỏi với thiện tri 
thức là Thanh Văn thì họ sẽ trở thành hành giả 
Nhị thừa, học hỏi với thiện tri thức là Bồ Tát 
thì sẽ trở thành hành giả Đại thừa, học hỏi với 


62 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thiện tri thức là Phật thì sẽ trở thành hành giả 
Phật thừa và, nếu học hỏi với thầy là ngoại đạo 
thì họ sẽ trở thành “Ngoại đạo chúng tánh”, đây 
là lỗi của tà sư. 

Cuối cùng, Đức Phật dạy về phương tiện để 
nhập thế độ sanh. Qua đó, Bồ tát nên nương 
theo bản nguyện độ sanh của mình từ vô thi 
và với lòng đại bi thanh tịnh mà nhập thế để 
phương tiện thị hiện nhiều thân hình thù ứng 
nhằm giáo hóa độ sanh. 

Đức Phật kết thúc chương này bằng cách 
dạy rằng nếu trong tương lai, có chúng sanh nào 
muốn cầu thể nhập biển cả viên giác thì phải 
phát nguyện thanh tịnh để cầu gặp được bậc 
thiện tri thức giáo hóa khiến an trụ trong viên 
giác của Phật, đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, 
thể chứng cảnh giới đại viên giác trang nghiêm 
vị diệu. 

Bồ tát Di Lặc, Hán dịch là Từ Thị, nghĩa là 
“Người có lòng từ”, cũng dịch là Vô Thắng, tức 
“đức tốt hơn hết”. Ngài được xem là Bồ tát Nhất 
sanh bổ xứ (một đời nữa là bổ xứ thành Phật). 

Việc Bồ tát Di Lặc khải thỉnh Phật về căn 
nguyên của sinh tử luân hồi, các loại chủng 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 63 


tánh chúng sanh cho đến đại hạnh độ sanh của 
Bồ tát cho thấy chỉ khi nào gột rửa hoàn toàn ái 
nhiễm thô-tế nơi tâm, nhổ sạch mọi chủng tánh 
luân hôi cũng như vun bồi bi nguyện lợi sanh 
(Bồ đề tâm) không ngừng nghỉ thì mới có thể 
lập địa thành Phật, viên mãn quả giác. 


64 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


6. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
THANH TỊNH HUỆ 


Chương thứ sáu là chương Bồ tát Thanh 
Tịnh Huệ thỉnh cầu Đức Phật nói lại tánh giác 
viên mãn của đức Pháp vương cũng như sở 
chứng sở đắc của của hết thảy chúng sanh, Bồ 
tát và Như Lai Thế Tôn khác nhau như thế nào. 
Để trả lời cho câu hỏi đó, Đức Phật đã biện giải 
thành hai phần như sau: Một là nói rõ về Viên 
giác vô chứng và hai là lược thuyết đối cơ nói 
chứng. 

Kinh chép: 

“Tự tánh Viên giác, chẳng phải tánh hữu 
tảnh, tùy theo các tảnh mà khởi lên, không thủ 
không chứng, trong thật tướng thật không có 
Bồ Tát và các chúng sanh. Vì sao vậy? Bồ Tát 
và chúng sanh đêu là huyễn hóa, nếu huyễn 
hóa đã diệt thì không thủ không chứng ”. 

Đức Phật dạy rằng vì những thứ phân biệt 
bắt đầu từ những quan điểm huyễn hoặc, nên 
việc định giá cuối cùng là không thể. Do điên 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 65 


đảo mê muội nên chưa thể diệt trừ các tướng 
huyễn hóa vì thế mà mới thấy có các thứ lớp tu 
chứng sai biệt. Tánh Như Lai viên giác chẳng 
phải là tánh có thể dùng những biện hoặc phân 
biệt của phàm phu mà diễn bày được. Tánh 
đó là thực tánh nhưng lại phi tánh, trùm khắp 
hư không pháp giới, thấy khắp thực tướng vạn 
hữu nhưng lại không thể đo lường được chính 
nó. Như con mắt không tự thấy được chính nó 
nhưng lại có thể thấy khắp tất cả. Tánh Như 
Lai viên giác cũng vậy, không có cái gì nhưng 
lại có hết thảy, không thủ không chứng, không 
sinh không diệt, không trước không sau, trong 
đó cũng chẳng có cái gọi Phật, Bồ tát hay chúng 
sanh, không có năng chứng hay sở chứng... 
Nếu chưa thực sự thể nhập thì không bao giờ 
hiểu được. 

Chúng sanh vì vô minh điên đảo mà khởi 
lên muôn trùng vọng tưởng huyễn hóa nên 
mới phân biệt thấy có thứ lớp tu chứng sai biệt 
nhưng thật chẳng có gì để so sánh, chẳng có gì 
để phân tách; bởi lẽ, chánh niệm - thất niệm 
đều là giải thoát, thành pháp — phá pháp đều là 
Niết bàn, trí tuệ — ngu sĩ đều là Bát nhã... rỗng 
lặng như hư không, vô cùng không bờ mé, nhất 


66 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


như bình đẳng. Đây chính là Như Lai tùy thuận 
viên giác, cũng là tánh giác viên mãn của đức 
Pháp vương. 

Bồ đề viên giác của Như Lai là pháp không 
thể nghĩ bàn, do đó, con đường hay lộ trình để 
đạt được nó cũng không thể nghĩ bàn. Nhưng vì 
còn ở trong thế đế, trong pháp hữu vi hạn cuộc 
mà Đức Phật phương tiện phân biệt dụ nói để 
giúp chúng ta dễ hiểu, dễ hình dung. Trên cơ sở 
đó, Đức Phật chia thành: 

Phàm phu tùy thuận tánh giác: Bồ tát ở địa 
vị Thập tín sau khi hiểu rõ bản chất khởi diệt 
của các pháp, phát khởi niễm tin tấn tu nhưng 
vẫn còn chấp vào kiến giải thanh tịnh nên bị 
chướng ngại. 

Bồ tát chưa nhập địa (Tam hiền) tùy thuận 
tánh giác: Bô tát Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng” đã đoạn trừ những chướng ngại của kiến 
giải nhưng lại trụ nơi kiến giác, bị kiến giác làm 
trở ngại nên không được tự tại. 

Bồ tát nhập địa (địa vị Thánh) tùy thuận tánh 
giác: Bồ tát Thập địa thường giác mà chẳng trụ, 


5 Tương đương với quả vị Tu đả hoàn, Tư đà hàm và A na 
hàm trong Nguyên thủy Phật giáo 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 67 


năng chiếu — sở chiếu đồng thời tịch diệt, ngộ 
được bình đẳng tánh của các pháp. Tuy nhiên 
vẫn chưa phá hết những sở tri chướng vi tế. 

Như Lai tùy thuận tánh giác: Tức Diệu giác 
ở địa vị Phật, tất cả các chướng ngại (giải ngại 
và giác ngại) đều được đoạn trừ, rốt ráo giải 
thoát, nhiệm sâu không thể nghĩ bàn. 

Tóm lại, điều quan trọng hàng đầu là phải 
nhận thấy bản chất sinh diệt của huyễn ngã, 
huyền pháp, nhờ thế mà tâm không phiễn giận, 
không luyến ái đam mê năm dục, tri nhận ngã 
thân là trần lao vọng tưởng nên không chấp ngã 
ví như khi đã thấy trăng thì biết rằng ngón tay 
chỉ trăng không phải là trăng vì thế không để 
tâm mình bị mắc kẹt vào những quan điểm hoặc 
kinh nghiệm về cái được cho là người chứng 
đắc và cảnh tịch diệt được chứng đắc vì trong 
tánh viên giác tất cả đều bình đẳng bất nhị. 

Giáo pháp của Như Lai như chiếc bè đưa 
người qua sông (Ngã thuyết pháp như phiệt dụ 
giả...), như ngón tay chỉ trăng (Nhất thiết Tu- 
đa-la giáo như tiêu nguyệt chỉ); quên ngón tay 
đi thì mới thấy được trăng, qua sông rồi thì phải 
để lại bè. Nếu không hiểu rõ chân lý đó mà 
chấp trước vào phương tiện thì sẽ bị tà kiến sai 


68 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


sử, mãi mãi không thể giải thoát khỏi mọi triỀn 
phược khổ đau. Như trong Kinh Ngũ Hạ Phần 
Kiết (Malunkyaputta), Đức Phật có dạy: “7z 
thường nói cho các thây nghe về thí dụ chiếc bè 
như thế nào, để các thây biết xả bỏ chứ không 
phải để chấp thủ. Hiểu giáo pháp một cách sai 
lạc, người ta có thể đi vào cố chấp, từ cố chấp 
người ta đi sâu vào sai lầm, gây đau khổ cho 
mình và cho người ”. 

Ở phẩm này, danh hiệu Bồ tát Thanh Tịnh 
Huệ là tiêu biểu cho trí huệ thanh tịnh rốt ráo, 
thấu suốt rành rẽ. Bồ tát Thanh Tịnh Huệ khải 
thỉnh Phật về tánh viên giác của Như Lai tượng 
trưng cho địa vị tu chứng của pháp môn này, 
chỉ ở nơi trí vô trụ và vô nhiễm thì mới có thể 
tường tận rõ ràng tánh viên giác đó cũng như 
tánh viên giác đó không gì khác cũng chính là 
trí vô trụ, vô nhiễm. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 69 


7. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
OAI ĐỨC TỰ TẠI 


Chương thứ bảy là chương Bồ tát Oai Đức 
Tự Tại thỉnh cầu Đức Phật khai thị về Phương 
tiện để nhập viên giác tánh. Vì không phải chỉ 
có một phương tiện duy nhất nên Ngài đã khải 
thỉnh Phật mở bày các thứ lớp phương tiện tu 
tập khác nhau để chư Bồ tát trong pháp hội 
cũng như chúng sanh đời mạt pháp có thể mau 
chóng chứng nhập vào đại dương tịch diệt của 
Như Lai. 

Đức Phật dạy: “Vô thượng diệu giác biến 
khắp mười phương sanh ra Như Lai và tất cả 
pháp đồng một thể tánh bình đẳng, vì thế đối 
với các sự tu hành thì thật không có hai, nhưng 
phương tiện tùy thuận thì vô lượng; thâu tóm lại 
hết thảy, theo tuần tự thì có ba loại sai biệt”. 
Ba loại phương pháp thực hành thiển định được 
hiểu là những kỹ thuật áp dụng cho những hành 
giả có căn cơ khác nhau đó là: 


70 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


e© Samatha (Chì): 

Đây là phương pháp tu thiền Chỉ, hay 
còn gọi là tu Định, là một tên gọi khác của 
Samad#5. Hán dịch là đăng trì (S#†ï), là pháp 
quán lấy lắng niệm làm đức, thanh tịnh làm 
hạnh. Khi nội tâm được tĩnh lặng thì phiền não 
vọng thức liền lắng xuống, trí tuệ phát sinh, 
chư Phật trong mười phương hiện rõ trong tâm 
như ảnh hiện trong gương, bóng trên mặt nước. 
Từ đó mà thân tâm được khinh an, thư thới. Sự 
an trú trong tĩnh lặng, bất động này nói cách 
khác chính. là An chỉ định (Appana samädh]), 
hay Định sắc giới và Định vô sắc giới. 


® Samäpattfi (Quán): 

Đây là pháp tu Quán hay còn gọi là tu Huệ, 
tức y nơi giác tâm thanh tịnh mà quán sát thân 
tâm cùng căn trần (thân, thọ, tâm, pháp) đều là 
huyễn hóa, khởi trí như huyễn để đoạn pháp 
như huyễn, tùy thuận các hạnh như huyễn để 
hóa độ chúng sanh như huyễn. Nơi tâm đại bi 
cứu độ này mà đắc Đại bi khinh an, ly khai 
Ái kiến chúng sanh, thấy rõ thực tướng vũ trụ 


6_ Sa môn Tuệ Chiều, Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa 
Đăng (f5 hị "=.. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 71 


nhân sinh. Khác với thiền Chỉ (tập trung tâm 
lại để đè nén năm triển cái), thiền Quán tri nhận 
mọi thứ như thực sự chúng đang là, đưa đến trí 
tuệ thấy rõ ba pháp vô thường — khổ và vô ngã. 


e_ Dhyãna hay JzZnø (Thiền định): 

Còn được dịch là Thiền na, tức Chỉ-Quán 
đồng tu hay Định-Huệ song tu. Bồ tát ở nơi đây 
không chấp giữ hai pháp “Quán như huyễn” 
và “Chỉ tịch tịnh”, thấy rõ các pháp là Không 
— Vô tướng nhưng lại không chấp giữ sự thấy 
biết đó. Nhân nơi Chỉ-Quán song tu mà thấy 
các pháp là Có (do duyên hợp thành) nhưng 
lại Không (vô tự tánh), tương hỗ tương nhiếp, 
không có chướng ngại ràng buộc, nhân đây mà 
đắc Khinh an tịch diệt. 

Nói cách khác, ba pháp tu (Chi-Quán- 
Thiển định) này trong Viên Giác cũng chính 
là ba pháp quán (Không-Giả-Trung đạo) trong 
Trung Quán. Chúng tuy ba nhưng lại là một, 
nhiếp nhập lẫn nhau và cùng đều hướng về 
Viên giác. Đức Phật khẳng định rằng ba pháp 
môn trên là ba phương tiện mà các Đức Phật 
trong mười phương dùng để tu tập và chứng 
nhập Viên giác thanh tịnh. 


72 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Ba pháp quán đó huyền diệu như vậy nên 
dụng tỏa ra của nó cũng không thể nghĩ bàn. 
Thực hành tu Chỉ, hiểu rõ lý Không, đạt được 
khinh an bên trong là Đức; thành tựu tu Quán, 
thể nhập sự huyễn, quyển biến lợi sanh, được 
nhân thiên kính trọng là Oai; Chỉ-Quán song 
tu, Định-Huệ tròn đủ, tà ma không thể nhiễu 
loạn, mộng tưởng không thể mê hoặc là Tự Tại. 

Đây cũng chính là ý nghĩa danh hiệu của Bồ 
tát Oai Đức Tự Tại, vị Bồ tát khải bạch Phật ở 
phẩm này. Oai đức tự tại chính là tông chỉ, là 
diệu dụng của Chỉ-Quán và Thiền định. 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 73 


8. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
BIỆN ÂM 


Chương thứ tám là chương Bồ tát Biện Âm 
thỉnh cầu Đức Phật khai thị rõ là có bao nhiêu 
cách tu tập đối với ba pháp môn Chỉ, Quán và 
Thiển định để có thể tỏ ngộ thật tướng. Đức 
Phật dạy rằng tánh Viên giác thanh tịnh của 
Như Lai vốn không có pháp bị tu và hành giả 
huân tu. Tuy nhiên, nếu chưa chứng nhập Viên 
giác tánh thì cần phải vận dụng các khả năng 
ứng dụng khác nhau hoặc phối hợp với nhau 
dựa trên sự sai biệt căn cơ của mỗi hành giả. 

Từ ba pháp môn căn bản được chia thành 
25 phương pháp được gọi là định Luân thanh 
tịnh. Để thực tập các phương pháp này, trước 
hết hành giả phải ở nơi thanh vắng, giữ giới 
thanh tịnh, ghi rõ mỗi phương pháp tu trong 
một mảnh giấy rồi để trên bàn Phật, thành tâm 
sám hối nghiệp chướng, trải qua hai mươi mốt 
ngày, chí tâm khẩn nguyện và tùy thuận chọn 
lấy một phương pháp, y theo đó tinh tấn tu tập, 


74 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


không một niệm nghi ngờ, nhờ sức Đại bị của 
Phật mà sẽ thành tựu chứng nhập Niết bàn một 
cách nhanh chóng. 
25 Định luân thanh tịnh gồm: 
1- Bồ tát chuyên tu Chỉ 
2- Bồ tát chuyên tu Quán 
3- Bồ tát chuyên tu Thiển na 
4-_ Bồ tát trước tu Chỉ, sau tu Quán 
5- Bồ tát trước tu Chỉ, sau tu Thiền na 
6- Bồ tát trước tu Chỉ, giữa tu Quán, sau tu 
Thiền na 
7-_ Bồ tát trước tu Chỉ, giữa tu Thiền na, sau 
tu Quán 
8- Bồ tát trước tu Chỉ, sau đồng lúc tu Quán 
và Thiền na 
9- Bồ tát trước đồng lúc tu Chỉ và Quán, 
sau tu Thiền na 
10-Bồ tát trước đồng lúc tu Chỉ và Thiền 
na, sau tu Quán 
11-Bồ tát trước tu Quán, sau tu Chỉ 


12-Bồ tát trước tu Quán, sau tu Thiền na 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 75 


13-Bồ tát trước tu Quán, giữa tu Chỉ, sau tu 
Thiền na 

14-Bồ tát trước tu Quán, giữa tu Thiền na, 
sau tu Chỉ 

15-Bồ tát trước tu Quán, sau đồng lúc tu 
Chỉ và Thiển na 

16-Bồ tát trước đồng lúc tu Quán và Chỉ, 
sau tu Thiển na 

17-Bồ tát trước đồng lúc tu Quán và Thiền 
na, sau tu Chỉ 

18-Bồ tát trước tu Thiền na, sau tu Chỉ 

19-Bồ tát trước tu Thiền na, sau tu Quán 

20- Bồ tát trước tu Thiền na, giữa tu Chỉ, sau 
tu Quán 

21-Bồ tát trước tu Thiền na, giữa tu Quán, 
sau tu Chỉ 

22- Bồ tát trước tu Thiền na, sau đồng lúc tu 
Chỉ và Quán 

23- Bồ tát trước đồng lúc tu Thiền na và Chỉ, 
sau tu Quán 

24-Bồ tát trước đồng lúc tu Thiển na và 
Quán, sau tu Chỉ 


76 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


25-Bồ tát tu tập viên mãn ba pháp Chỉ - 
Quán và Thiển na, tùy thuận với viên 
giác thanh tịnh 

Ở chương này, đại diện bạch hỏi Phật là Bồ 
tát Biện Âm. “Biện” là biện biệt rõ ràng, “Âm” 
là âm thanh. Phật chỉ dùng một âm thanh (3 
quán) mà ứng hợp căn cơ của muôn loài (25 
định luân). 

Bồ tát Biện Âm khéo dùng âm thanh tròn 
đầy mà thưa hỏi Phật một cách chi tiết, rõ ràng 
phương pháp tu tập khiến chúng sanh đời sau 
tùy chủng tánh, căn cơ mà hiểu rõ cũng như 
trạch pháp tu hành. Đây chính là biểu ý của 
danh hiệu Bồ tát Biện Âm. 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn Tỉ 


9. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG 


Chương thứ chín là chương Bồ tát Tịnh 
Chư Nghiệp Chướng thỉnh cầu Đức Phật khai 
thị vì lý do gì mà tâm Viên giác vốn thanh tịnh 
lại khiến chúng sanh bị ô nhiễm sĩ mê không 
thể chứng nhập tánh Viên Giác? 

Với lời khải thỉnh này Đức Phật đã chuyển 
từ việc đang chỉ rõ các phương pháp thiền định 
bao gồm 25 cách trở lại với các vấn đề có liên 
quan đến sự vận hành của tâm thức, có thể nói 
đây là một trong những chương tương đối khó 
lãnh hội vì Đức Phật đã lý giải rất tỉnh tế về 
những kiến chấp đối với bốn tướng đó là Ngã, 
Nhân, Chúng sanh và Thọ mạng. Do vọng 
tưởng điên đảo nên chấp bốn tướng ấy là thật 
thể của ta mà sanh ra hai trạng thái yêu và ghét. 

Do vậy từ nơi hư vọng này lại chồng chất 
thêm một lớp hư vọng khác vì thế mà sanh ra 
vô số vọng nghiệp, vọng thấy có sanh tử luân 
hồi nên không thể chứng nhập Viên giác thanh 


78 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


tịnh chứ không phải do Viên giác thanh tịnh 
ngăn cản sự chứng nhập hay chấp thuận cho 
chứng nhập. Do sự sai biệt về cấp độ của nhận 
thức đối với giác ngộ vẫn còn bị ràng buộc bởi 
ngã và thuộc tính của ngã nên đã biến thành 
một chướng ngại cho sự chứng nhập Viên giác. 

Nếu phá hủy mọi thủ chấp về các khái niệm, 
kiến giải... đối với bản ngã, vượt qua cái được 
gọi là Ngã, Nhân, Chúng sanh và Thọ mạng 
thì chẳng khác gì tình trạng băng tan trong bồn 
nước nóng không còn sai biệt giữa nước và 
băng. Tất cả phiền não, ác kiến đều bị diệt trừ. 
Năng giác và sở giác, Niết bàn và vọng tưởng, 
yêu và ghét... tất cả đều bình đẳng bất nhị thì 
đó chính là thể nhập vào biển Viên giác thanh 
tịnh vô biên. 

Ngã - Nhân - Chúng sanh - Thọ giả (hay 
thọ mạng) là những khái niệm tạm thời đặt ra 
để phân định và cũng đã được Phật nhắc đến 
trong Kinh Kim Cang nói riêng, Kinh điển Đại 
thừa nói chung. Qua đó, có thể thấy, đây là 
những khái niệm rất quan trọng của tư tưởng 
Triết học Đại thừa, là phiền não vi tế của hành 
giả trên con đường thể nhập Viên giác tự tánh. 

Đức Phật dạy: 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 79 


“Thế nào gọi là ngã tướng? Là tâm sở 
chứng của các chúng sanh... Thí nhự có người 
thân thể điễu hòa thư thải, tay chân thư thả, 
chợt quên sự tôn tại của thân, bởi do sự nuôi 
dưỡng trái phương pháp, (sức khoẻ bị suy sụp), 
cân phải châm cứu, do vậy liễn ÿỷ thức rằng ta 
vẫn còn đang hiện hữu. Vì thủ chấp vào cải 
được chứng nên ngã thể mới hiện ra”. 

Qua đoạn Kinh văn trên, ta thấy khái niệm 
về “Ngã” phải được hiểu trên cả hai phương 
diện “Ngã thân” và “Ngã tâm” và cả hai loại 
này đều được gọi là Ngã tướng. Đức Phật dạy 
“Ngã tướng là tâm của chúng sanh”, đây là 
tướng “Ngã tâm”; Ngài lấy ví dụ câu chuyện 
nhờ châm cứu mà nhận ra ta đang hiện hữu, đây 
là tướng “Ngã thân”. “Ngã thân” là pháp thô, 
“Ngã tâm” là pháp tế; do vì Ngã có hai pháp 
thô-tế nên kéo theo Nhân - Chúng sanh - Thọ 
giả cũng có hai pháp thô tế, hay nói cách khác 
là tướng và tánh. 

Thứ nhất, nếu hiểu trên pháp thô hay pháp 
tướng thì đó là Ngã tướng - Nhân tướng - Chúng 
sanh tướng và Thọ giả tướng. Chúng sanh từ vô 
thỉ đến nay, vì vọng tưởng điên đảo che lấp trí 
tuệ mà vọng nhận tứ đại giả hợp làm tướng tự 


80 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thân, sáu trần duyên bóng làm tướng tự tâm, 
cho rằng thân này là của Ta, năm uẩn là thật có, 
nên cảnh thuận với Ta thì sinh tâm yêu thích, 
cảnh nghịch với Ta thì sinh tâm chán ghét. Từ 
trên Ngã tướng hư vọng này mà khởi trùng 
trùng hư vọng khác. Duyên nơi chấp Ngã này 
mà thấy có tướng Nhân, thấy ta đây là người 
(thân người) cũng như thấy có những người 
xung quanh, “ta” là một phần tử trong cộng 
đồng người. 

Rộng hơn một tầng nữa là Chúng sanh, 
từ chấp có thật tướng của ta đến chấp có thật 
tướng con người và có thật tướng của chúng 
sanh hữu tình; thấy ta là “người”, đồng thời 
cũng là “chúng sanh”. Và cuối cùng là chấp 
có thọ mạng, có kiếp sống luân hồi không đổi 
(chấp thường), có mạng căn tương tục. Trên 
mặt pháp tướng, chấp Ngã là cái chấp sâu nặng 
nhất và dần nhạt nhòa hơn ở Nhân - Chúng 
sanh và Thọ mạng. 


Có thể lấy ví dụ thế này, khi chúng ta sinh 
ra, bố mẹ tạm đặt cho chúng ta một cái tên để 
tiện gọi. Vì vô minh thấy thân này là có thật 
nên chúng ta nhận luôn cái tên đó là mình. Nếu 
khi có ai đó gọi đích danh tên của mình để phi 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 81 


báng, chê trách thì chúng ta liền sanh tâm oán 
giận, chán ghét. Nhưng nếu khi ở trong một 
tập thể, họ không nói thẳng đến tên mình mà 
mắng chung chung rằng “những người đó” thì 
sự bực tức này đã được giảm đi một bậc mặc dù 
ta cũng là một phân tử trong đó. 

Tương tự như vậy, chư Phật Bồ tát không 
ngừng tìm mọi phương chước để giáo hóa, nhắc 
nhở chúng sanh; các Ngài luôn dạy rằng chúng 
sanh vô cùng vô minh, không hiểu được lẽ thật 
của các pháp, mê mờ ngu sĩ như dạo chơi trong 
nhà lửa... mặc dù bị quở trách như vậy nhưng 
dường như chúng ta chẳng hề hấn gì, người tàm 
quý sẽ còn có đôi chút hổ thẹn, kẻ phàm phu 
thì ngỡ như đó chẳng phải là đang nói mình. 
Do đó, có thể thấy, từ chấp có tướng của Ngã 
mà bao nhiêu vọng chấp từ đó phát sinh, chấp 
Ngã không còn thì bao nhiêu hỷ, nộ, ái, ố, ta 
- người, người - vật, sinh tử luân hồi... nương 
đâu mà trụ? 

Thứ hai là hiểu tứ tướng trên mặt vi tế, tức 
trên mặt niệm tâm không hình không tướng. 
Nếu bốn tướng thô Ngã - Nhân - Chúng sanh - 
Thọ giả là phiền não, trở ngại của phàm phu thì 
bốn tướng tế của chúng lại là chướng ngại trên 


82 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


con đường cầu đạo của người tu hành. Nói cách 
khác, bốn tướng tế này chính là sự dính mắc nhị 
biên từ việc đoạn bốn tướng thô. 

Đức Phật dạy: “Ngã tướng là tâm sở chứng 
của các chúng sanh” và “Nhân tướng là tâm 
chứng ngộ của các chúng sanh”. Túc khi hiểu 
được tướng Ngã này do tứ đại giả hợp, sáu trần 
duyên bóng mà thành, hàng Nhị thừa thực hành 
pháp quán Không trên Ngã, thấy rõ bản tính 
duyên sinh của nó mà xa la bám chấp và cho 
rằng đó là giác ngộ, Niết bàn... mà không biết 
rằng chính cái tâm thấy mình giác ngộ, lý trí 
thấy vô ngã đó cũng chính lại là Ngã tướng với 
một dạng vi tế hơn, gọi là Nhân tướng. Chẳng 
khác nào một người thấy bóng mình ¡n trên 
tường, anh ta vừa lìa chấp thân này thì lại rơi 
ngay vào chấp cái bóng mà không biết rằng cái 
bóng ấy chính là ảnh hiện của thân anh ta. 

Nếu y trên Ngã tướng mà quán Không, sau 
đó tự nhận mình đã giác ngộ, đã chứng nhập 
chân lý, vậy thì cái gì giác ngộ? ai chứng nhập 
chân lý?... 

Do đó, vì “Ngã tướng” (sở chứng) là Không, 
nên “Nhân tướng” (năng chứng) cũng chẳng 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 83 


có. Hàng Nhị thừa chỉ thấy Ngã tướng Không 
mà không thấy Nhân tướng Không, còn cho là 
có chứng, có ngộ nên rơi vào mê lầm này. Nên 
Phật dạy: 

“Nhẫn đến khi tâm còn cho rằng mình có sự 
chứng ngộ Niết bàn viên mãn thì cũng đều là 
ngã. Tâm ấy vẫn còn dấu vết nhỏ của sự chứng 
ngộ nên đều gọi là nhân tướng ”. 

Thế nào là Chúng sanh tướng? Kinh chép: 
“Những liễu chứng, liễu ngộ của các chúng 
sanh đều là ngã và nhân, mà ngã tướng và 
nhân tướng đều không thể đạt được vì thế 
còn có chỗ (được cho là) liễu ngộ thì gọi đó 
là chúng sanh tướng”. Tức khi hiểu được Ngã 
tướng (sở chứng) và Nhân tướng (năng chứng) 
cũng không có, Bồ tát sơ phát tâm thực hành 
pháp quán “ly chứng ngộ” trên nó, không còn 
thấy năng chứng hay sở chứng. 

Tuy nhiên, khi lìa được chấp năng ngộ - sở 
ngộ, năng chứng - sở chứng thì lại tiếp tục rơi 
vào cái bẫy của “tâm năng liễu vô năng sở”, 
nghĩa là “tâm thấy” không có pháp năng - sở, 
cho đến trùng trùng các lớp chấp trước chồng 
lên nhau. Qua đó biết rằng, Ngã và Nhân là 


84 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Không nhưng nếu dùng cái “tâm rõ biết” chúng 
là Không để phân định, vẫn còn thấy có sự giác 
ngộ Ngã Không - Nhân Không thì đó là Chúng 
sanh tướng. 

Cuối cùng là Thọ mạng tướng, đây được 
xem là tướng nhiệm sâu và vi tế khôn cùng 
nhất trong tứ tướng, chỉ thẳng vào cội nguồn 
của mọi hư vọng, cũng là cội nguồn của Viên 
giác, tánh đức. Phật dạy: 

Thọ mạng tướng là tâm của các chúng 
sinh đều được soi sáng bởi sự giác ngộ thanh 
tịnh. Mọi thứ mà trí tuệ và nghiệp báo không tự 
nhìn thấy đều giống như mạng căn”. 


Nếu như phân tích theo mặt thô ở trên thì 
Thọ mạng tướng chính là thân sinh mạng luân 
hồi của chúng sanh, tướng đó hiện ra có dài 
ngắn, đoản trường khác nhau. 

Tuy nhiên, Thọ mạng tướng đứng trên góc 
nhìn tánh mà nói thì đó lại là mạng căn của trí 
tuệ và nghiệp báo; trí tuệ của chư Phật, nghiệp 
báo của chúng sanh bất sinh bất diệt, không dài 
không ngắn, không đến không đi, do đó cũng 
không thể đo lường và tính đếm được. Vậy tại 
sao nói Thọ mạng tướng là cội nguồn của mọi 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 85 


hư vọng đồng thời cũng là cội nguồn của giác 
ngộ viên mãn? 

Theo như sự phân tích ở trên, ta thấy “Ngã” 
là Không, “Tâm biết rõ Ngã Không” cũng 
Không, “Tâm biết rõ Ngã Không cũng Không” 
lại càng Không... Vậy, sự biết rõ viên mãn ở 
đây là gì? Tâm giác ngộ thực sự nằm ở đâu? 
Câu trả lời chính là nằm ở Thọ mạng tướng, 
đây là nút thắt đồng thời cũng là nút tháo gỡ 
của vấn đề. 

Ở đây Phật đã lấy ví dụ về việc đun nóng 
băng làm cho nó tan ra thành nước, khi băng 
tan thì băng trở lại thành nước, không còn cái 
gọi là băng nữa; vì thế người còn có cái biết về 
băng và nước thì cũng giống như vẫn còn cái 
ngã để giác tri về ngã. Nước là chân tánh, băng 
là vọng niệm (bốn tướng), nước sôi là trí tuệ, 
băng làm từ nước, nước trở lại nung chảy băng, 
băng tan hết hòa với nước làm một, chỉ còn lại 
tánh ướt. Cũng vậy, tầm mê thì thành Ngã, Ngã 
trở lại ngộ tâm, Ngã - trí đều tiêu hết, tức giác 
ngộ hiện tiễn. 

Hay, khi mặt trời lên thì bóng đêm vắng 
mặt, ngay khi khoảnh khắc mặt trời lên thì ta 


86 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


không còn thấy màu đen của bóng đêm nữa, 
tức khắc tức thì, chẳng phải mặt trời lên một lúc 
sau bóng đêm mới biến mất; cũng giống như trí 
tuệ và vô minh, ngay khi mặt trời trí tuệ hiển 
hiện thì đồng khắc đồng thời vô minh vắng 
mặt, không có mảy may sai chạy. Thế nhưng, 
khi mặt trời lên, bóng đêm không biến mất đi, 
bóng đêm vẫn ở đó, nó không di chuyển từ chỗ 
này sang chỗ khác hay tự nhiên tiêu mất mà nó 
ở ngay trong ánh sáng và nó chính là ánh sáng. 

Cũng vậy, trí tuệ và vô minh, chúng sanh và 
Phật vốn chẳng phải hai, khi trí tuệ hiện tiền, 
vô minh cũng chẳng biến mất đi, nó vẫn luôn 
ở đó, ở ngay nơi trí tuệ và nó chính là trí tuệ, 
chúng sanh là Phật, Phật là chúng sanh. Như 
ánh sáng và bóng đêm là pháp bất sinh bất diệt, 
chẳng có dài-ngắn cũng chẳng có đến-đi, như 
như bất động. Nên trí tuệ của chư Phật — nghiệp 
báo của chúng sanh hay tánh Viên giác của 
Như lai - tánh vô minh của phàm phu... đều là 
những pháp vô lượng thọ, vô lượng công đức. 
Đây là ý nghĩa của Thọ mạng tướng. 

Hiểu được lý bất nhị, nhiếp dung vô tận đó 
nên biết vốn chẳng có Ngã và Ngã diệt, cũng 
không có pháp diệt Ngã. Phật và chúng sanh 


IV Lược Biải Nội Dung Kinh Văn 87 


là nó, sanh tử và niết bàn cũng từ nó, nó chẳng 
phải là pháp thật có nhưng muôn pháp thật có 
lại từ đó mà sinh ra. Nếu còn có tâm phân biệt 
dùng Nhân tướng độ Ngã tướng hay Chúng 
sanh tướng độ Nhân tướng thì chính là rơi vào 
tà kiến, nhận giặc làm con, dẫn dắt đến trùng 
trùng quan kiến sai lầm. 

Khi hiểu được Ngã không - Pháp không, 
Tâm không - Cảnh không, Sự không - Lý 
không... thì mới hiểu được rằng Phật và chúng 
sanh cũng chẳng có, sanh tử và niết bàn chỉ là 
khái niệm, vô minh hay trí tuệ chỉ là gió thoảng 
trong hư không — có đó nhưng chắng có gì cả. 
Buông bỏ hoàn toàn mọi chấp trước, chẳng ưa 
niết bàn mà chán ghét sinh tử, chẳng cầu thành 
Phật để độ chúng sanh, chẳng có pháp để suy 
nghĩ đo lường, cũng chẳng có pháp nào diệt 
hay sanh pháp nào, tịch tịnh vắng lặng, trạm 
nhiên thường trú. 

Trở lại câu hỏi của Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp 
Chướng, Ngài đã hỏi Phật: “Nếu tâm giác này 
tánh vốn thanh tịnh, vì sao lại nhiễm ô, khiến 
cho chúng sanh mê muội chẳng thể thể nhập ?”. 
Câu trả lời ở đây là vì vọng tưởng phân biệt 
chấp trước, chấp có Ngã - Nhân - Chúng sanh 


88 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


- Thọ giả, thấy có ta có người, có người tu và 
pháp tu, bất tri bất giác. 

Nếu tường tận thực tướng pháp Không, 
không còn phân biệt chấp trước, hiểu được 
thanh tịnh và nhiễm ô là một, Bồ để giác ngộ 
cũng từ đất tâm phàm phu mà dưỡng nên thì 
ngay đó Đại tánh Viên giác hiện hiện. 

Danh hiệu Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
nghĩa là làm sạch các nghiệp chướng. Nghiệp 
chướng từ nơi bốn tướng mà sanh ra, bốn tướng 
diệt thì nghiệp chướng diệt, nghiệp chướng diệt 
thì thanh tịnh hiện tiền. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 89 


10. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
PHÔ GIÁC 


Chương thứ mười là chương Bồ tát Phổ 
Giác đã bạch với Đức Phật rằng, trong thời mạt 
pháp, các bậc hiển thánh thì ẩn tu còn tà pháp 
ngoại đạo thì thịnh hành như thế thì: 

‹ _ Cần phải thỉnh cầu ai để được chỉ giáo? 

«Cần phải nương vào phương pháp nào để 
tu hành? 

- _ Cần phải thực hành những hạnh môn gì? 

‹ _ Cần đoạn trừ những thứ bệnh nào? 

‹ _ Cần phải như thế nào để phát tâm? 

Đức Phật dạy, trong thời mạt pháp, nếu 
muốn phát tâm tu tập Đại thừa thì cần phải cầu 
các bậc Thiện tri thức. Phải nương vào chánh 
trí tuệ, xa lìa pháp nhị thừa, vượt khỏi tà kiến, 
ngoại đạo, tà giáo. Phải thọ trì giới luật, phạm 
hạnh thanh tịnh. Không phân biệt nhân ngã. 
Phải đoạn trừ bốn thứ bệnh: “bệnh Tác”, “bệnh 
Nhậm”, “bệnh Chỉ” và “bệnh Diệt”. Thấu rõ 
thân tâm và tất cả chúng sanh đồng một thể 


90 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


tánh, tuyệt đối bình đẳng. Phải phát tâm hóa độ 
tất cả chúng sanh chứng thành vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. 

Ở trên, Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng đã 
khải thỉnh Phật nhằm dẹp trừ các phiền não, 
chướng ngại từ thô đến tế của chúng sanh. Khi 
phiền não, chướng ngại chấp ngã và chấp pháp 
được đoạn trừ, bước tiếp theo là như lý tu hành. 
Qua đây ta thấy con đường tu tập và chứng ngộ 
trong Phật pháp là một chu trình viên thông 
không dính mắc. Phật dạy chúng ta đình chỉ 
mọi vọng niệm để quay vào quán sát tâm mình, 
quán sát tâm nhưng lại chẳng có người quán 
- đối tượng quán và pháp quán, quay vào bên 
trong để thực hành nội quán nhưng lại phải mở 
lòng ra bên ngoài để cầu thiện tri thức chỉ bảo, 
cầu thiện tri thức chỉ bảo nhưng lại xem thấy 
hết thảy tà sư ngoại đạo, oan gia chúng sanh 
đâu đâu cũng là thầy mình... Đây chính là sự 
vô ngại của đạo lộ Viên giác. 

Thiện tri thức (sa. kalyänamitra, zh. ??Ãl| 
ñ8k) còn có nghĩa là Đạo hữu hay Thiện hữu, 
tức chỉ cho bạn đạo. Trên con đường tu tập của 
mỗi người, chúng ta không thể cho rằng mình 
là một phần tử tách biệt hoàn toàn có thể tự 


IV s Lược Biải Nội Dung Kinh Văn 91 


tu tự giác (độc tu độc giác) mà lộ trình đi từ 
mê đến giác luôn phải cần có thiện tri thức hỗ 
trợ. Thiện tri thức không chỉ là thầy (Giáo thọ 
thiện tri thức), là bạn (Đồng hành thiện tri thức) 
hay những người giúp đố mình (Ngoại hộ thiện 
tri thức), thậm chí tà sư hay oan gia cũng là 
thiện tri thức vì mình mà thị hiện tướng nghịch, 
tướng lỗi lầm... và đôi khi nó đơn giản chỉ là 
một bài học, một câu chuyện trong cuộc sống. 
Mọi cảnh — nhân hay pháp mà qua đó ta nhận 
ra chân tướng thực sự của vũ trụ nhân sinh, giúp 
ta tiến bộ hơn từng ngày, thăng tiến trên con 
đường tâm linh thì đó đều là thiện hữu tri thức 
của mình. 

Thiện trị thức đó là những người đã xa lìa 
bốn bệnh: Bệnh Tác (còn thấy có hạnh để cầu 
Viên giác), bệnh Nhậm (cho rằng tánh Viên 
giác tự nhiên mà có), bệnh Chỉ (cho rằng tánh 
Viên giác hiển hiện do việc đình chỉ các niệm) 
và bệnh Diệt (cho rằng tánh Viên giác có được 
là từ việc đoạn trừ các niệm phiền não). Thiện 
tri thức trừ được bốn bệnh này thì mới hoàn 
toàn “Chỉ - tác nhậm diệt”, trụ nơi vô trụ, hành 
chỗ vô hành và chứng pháp vô chứng. Khi gặp 
một thiện tri thức như vậy phải hết lòng cung 


92 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


kính cúng dường, không sinh tâm oán trái hay 
nghi ngờ dù cho vị ấy có thị hiện nghịch hạnh 
đi chăng nữa. Tôn kính thiện tri thức nhưng lại 
chắng dính mắc nơi đó, phải thấy rằng cùng 
khắp pháp giới (ngay cả chính mình), đâu đâu 
cũng là thiện tri thức của mình; phải tuyệt đối 
tin tưởng, phụng sự và cúng dường... vì Phật 
dạy: “Gặp được thiện tri thúc là một trong hai 
mươi điều khó của nhân sinh”. 

Kinh Hoa Nghiêm cũng có một phẩm khá 
dài đó là phẩm Nhập Pháp Giới, ở phẩm này 
Đức Phật đã phân tích rất tỉ mỉ cho chúng ta 
tầm quan trọng của việc cầu học với thiện tri 
thức thông qua hình ảnh của Thiện Tài Đồng 
tử. Do đó có thể thấy, ngay cả khi tiến gần đến 
quả giác, diệu nhập nhất chân pháp giới thì 
hành giả cũng phải kinh qua con đường học tập 
với thiện hữu tri thức. Và, nội hàm thực sự của 
một thiện tri thức là như thế nào? Phải y vào 
đâu? Thực hành những hạnh gì? Đoạn những 
chướng gì? ... thì như Kinh văn đã dạy rõ cũng 
như đã lược nói ở trên. 


7 Kinh Tứ Thập Nhị Chương 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 93 


Cuối cùng, Phật dạy chúng sanh muốn cầu 
Viên giác thì phải phát tâm độ chúng sanh, độ 
sanh nhưng chẳng thấy mình độ - người được độ 
hay pháp dùng để độ (tức tam luân thể Không), 
phát tâm như vậy thì mới không bị rơi vào tà 
kiến. Tâm độ chúng sanh chính là Bồ đề tâm, 
là nhân hạnh của Bồ tát, là giá trị cốt lõi của 
Đại thừa, cũng là ý nghĩa nhân văn cao nhất của 
Phật giáo. Bồ đề tâm phải được gieo trồng trên 
nền tảng từ bi và trí tuệ, tưới tẩm bằng nước 
hạnh nguyện và hấp thụ ánh sáng vô ngã thì 
mới có thể trưỡng dưỡng nên Bồ tát đạo. Bồ đề 
tâm là nhân, Bồ tát đạo là quả; đem tinh thần 
Bồ tát đạo này nhập thế độ sanh, tùy biến trong 
vô lượng hoàn cảnh mà vẫn an nhiên tự tại. 


Nếu muốn vào đời độ sanh mà không mang 
bên mình hành trang bi - trí - nguyện, không 
trên nền tảng vô ngã (Bồ đề tâm) thì đó là tà 
ma ngoại đạo, cùng dẫn mình và người đi vào 
đường mê, như Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Vong 
thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma 
nghiệp” (Nếu quên mất tâm Bồ đề dù có tu tập 
các pháp lành thì đấy cũng chỉ là ma nghiệp). 

Danh hiệu Bồ tát Phổ Giác nghĩa là con mắt 
đạo vô úy, trí giác biết cùng khắp. Sau khi đoạn 


94 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


bốn tướng: Ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng 
(phẩm trên), tiếp tục trừ bốn bệnh, khiến cho 
“tác - chỉ nhậm diệt” cũng được cứu cánh diệt; 
nhân đó mà mây mù vô minh tan biến khiến mặt 
trời trí giác được chiếu soi cùng khắp, không có 
chỗ ngăn ngại, rộng khắp hư không pháp giới, 
suốt thấu muôn loài chúng sanh. 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 95 


11. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
VIÊN GIÁC 


Chương thứ mười một là chương Bồ tát 
Viên Giác thỉnh cầu Đức Phật từ bi khai thị về 
việc trong thời mạt pháp làm sao an cư để tu 
tập nhằm chứng nhập cảnh giới viên giác thanh 
tịnh và đối với các pháp tu tập thì pháp nào là 
pháp cần phải tu tập trước tiên? 

Đức Phật dạy về phương cách thiết lập đạo 
tràng thanh tịnh trang nghiêm và ba quy trình 
an cư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong thời 
gian 80 ngày, hoặc 100 ngày hay 120 ngày; 
phát nguyện thực hành giáo pháp Đại thừa, 
đồng nhập thật tướng, lấy cảnh giới đại viên 
giác làm chốn già lam để an cư, thân tâm an trú 
trong tánh trí thanh tịnh, tự tánh niết bàn. 

Đức Phật cũng đã dạy là ba pháp: Chỉ, 
Quán và Thiển-na là ba phương tiện tu tập đầu 
tiên của hành giả. Tùy theo căn cơ mà chọn 
một trong ba pháp để tu, nếu tu pháp này không 
thành tựu thì hãy tu pháp khác, đồng thời phải 


96 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


tỉnh cần sám hối để đoạn trừ tất cả phiền não 
nhưng không chấp thủ vào bất kỳ cảnh tượng 
nào hiện ra mà bản thân chưa từng nghe biết. 


Như đã chia ở phần bố cục Kinh văn thì hai 
chương cuối cùng của Kinh là hai chương Phật 
vì hàng chúng sanh căn tánh thấp bé hơn (hạ 
trí, độn căn) mà mở ra các môn phương tiện 
đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành, đi tuần tự từng 
bước một để chúng sanh có thể nương theo đó 
mà tu tập, tiến lên Phật quả. 


Trong các môn phương tiện mà Phật chỉ 
bày cho hàng độn căn, hạ trí thì trong đó quan 
trọng nhất là pháp sứm hối. Chúng sanh từ vô 
thỉ kiếp đến nay, từ vô minh mà sinh ra các 
phiền não nghiệp chướng dẫn dắt đi trong luân 
hồi khổ đau, vô minh sinh ra nghiệp, nghiệp 
trở lại sinh vô minh, tạo thành mắc xích luân 
hồi không cùng tận. Kẻ lợi căn thượng trí thấy 
rõ điều đó, từ nơi vô minh mà quán triệt, từ nơi 
tánh mà tu; kẻ hạ trí độn căn vì không trực nhận 
được nên phải đi từ tịnh hóa nghiệp chướng, từ 
nơi sự tướng mà vào, nghiệp chướng tiêu trừ thì 
trí tuệ phát sinh, trí tuệ phát sinh thì vô minh 
cũng chẳng còn. 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 97 


Do đó, Phật dạy chúng sanh thời mạt pháp 
phải an cư chốn già lam (nơi thanh tịnh), thiết 
lập tôn tượng Phật, quán tưởng như Phật còn 
đang tại thế, dâng cúng hương hoa, đảnh lễ trì 
danh và tha thiết cầu xin sám hối, sau khi sám 
hối nghiệp chướng rồi thì ở nơi Chỉ - Quán hay 
Thiển-na mà trạch pháp (lựa chọn phương pháp 
thích hợp) nỗ lực hành trì, duyên nơi đây mà 
tiến lên những thểm bậc cao hơn. 

Sám hối (sa. Ksamayati, zh. lÄƒÃƒ) nghĩa 
là: “Sám kỳ tiền khiên, Hối kỳ hậu quá”; tức 
ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Sám hối phải 
xuất phát từ sự hổ thẹn, sợ hãi, tàm quý trong 
thâm tâm chứ không phải chỉ là hình thức bên 
ngoài. Tâm làm chủ các pháp, nghiệp từ tâm 
mà có thì cũng từ nơi tâm mà tiêu diệt; nếu 
sự sám hối mà không xuất phát từ tâm thì đó 
chẳng phải là chân sám hối. Từ tâm chân thành, 
hổ thẹn này mà có nhiều phương pháp sám hối 
khác nhau như: 

Tác pháp sám hối: lập đàn tràng, thỉnh 
Tăng chứng minh, bạch rõ lỗi lầm 


§ Kinh Pháp Bảo Đàn: “Sám giả Sám kỳ tiền khiên, Hồi giả 
hối Kỳ hậu quá” 


98 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Thủ tướng sám hối: bạch rõ lỗi lầm trước 
tôn tượng Phật, Bồ tát cho đến khi tướng hảo 
xuất hiện 

Hồng danh sám hối: sám hối bằng cách trì 
niệm danh hiệu và lễ Phật 

Vô sanh sám hối: hay còn gọi là Thật 
tướng sám hối; tức sám hối bằng cách quán 
triệt thật tướng các pháp bất sinh bất diệt, từ đó 
thấy ngã Không — pháp Không, nhân Không — 
quả Không, nghiệp Không - tội Không... mà 
nghiệp chướng được tiêu trừ. 

Trong bốn phương pháp trên, ba phương 
pháp đầu thuộc về Sự sám hối, phương pháp sau 
cùng thuộc Lý sám hối. Lý sám hối là phương 
pháp sám hối cao và khó nhất nhưng cũng là rốt 
ráo nhất, như Kinh Quán Phổ Hiền dạy: “Muốn 
sám hồi, phải quán thật tướng của các pháp, thì 
tội mới hoàn toàn tiêu điệt `. 

Lại nói về pháp an cư, An cư (sa. Varsä, zh. 
Z4]¡) nghĩa là ở yên một chỗ — đây là Sự an 
cư, hoặc cũng có thể hiểu là trụ tâm ở chỗ tĩnh 
lặng, an ổn — đây là Lý an cư. Do đó, tổng nghĩa 
của An cư là “?hân ở một chỗ và giữ tâm thanh 
t„—nh” (An kỳ tâm, Cư kỳ thân). Chúng sanh từ 


IV s Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 99 


trước đến nay rong ruổi thân tâm khắp nơi như 
voi dữ không có móc sắt, vượn khỉ mà gặp cây 
rừng; từ sự phóng túng thân tâm này mà sinh 
ra muôn thứ vọng tưởng không có điểm dừng. 
Phật dạy hạng người này muốn thấy được tự 
tánh thì trước hết phải nhiếp phục thân tâm ở 
tại một chỗ, khi thân tâm được trú vững ở nơi 
thanh tịnh an ổn thì thiện pháp mới từ đó mà 
phát sinh, ba môn tu Chỉ - Quán - Thiển na 
hay pháp môn sám hối cũng từ nơi An cư mà 
được thành tựu, pháp tu này đối cơ chậm lụt của 
chúng sanh mà lập ra. 


Ở chương trước, Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp 
Chướng đã bạch hỏi Phật về việc đoạn trừ bốn 
chướng ngại (bốn tướng), dứt nghiệp phân biệt; 
tuy nhiên, đó là pháp tu chỉ dành cho hàng 
thượng và trung căn, không thể áp dụng được 
cho hàng hạ căn nên chỉ dừng lại ở phổ giác (trí 
giác phổ quát) mà thôi. 

Đến chương này, Bồ tát Viên Giác đã khải 
thỉnh Phật về pháp tu để có thể thâu nhiếp trọn 
đủ cho cả hàng chúng sanh có căn tánh thấp 
kém, viên dung cả lợi-độn, nên mới được gọi là 
viên mãn; tức cũng biểu trưng cho ý nghĩa của 
danh hiệu Bồ tát Viên Giác trong chương này. 


100 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


12. CHƯƠNG BỒ-TÁT 
HIÊN THIỆN THỦ 


Chương thứ mười hai là chương Bồ tát 
Hiền Thiện Thủ thỉnh cầu Đức Phật khai thị 
rõ về tên của Kinh? Làm sao để phụng trì? Tu 
theo Kinh này sẽ đạt được công đức gì? Làm 
thế nào để bảo hộ những người trì kinh? Truyền 
bá kinh này ở các cõi hay ở địa vị nào? 

Đức Phật dạy, Kinh này là con mắt của 12 
bộ kinh, được vô lượng ba đời mười phương 
chư Phật thuyết giảng và bảo hộ, đồng thời tất 
cả Bồ Tát trong mười phương đều quy kính. 
Kinh này gồm có 5 tên gọi khác nhau: 

I- Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La NI 

2- Tu Đa La Liễu Nghĩa 

3- Bí Mật Vương Tam Muội 

4- Như Lai Quyết Định Cảnh Giới 

5- Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt 

Đây là Kinh Đại Thừa đốn giáo, khai thị về 
cảnh giới của Như Lai nên chỉ có chư Phật mới 


IV Lược Giải Nội Dung Kinh Văn 101 


thuyết giảng rốt ráo. Kinh này thuộc Đại thừa 
Đốn giáo nên chúng sanh Đốn cơ mới có thể tu 
tập và được khai ngộ, tuy nhiên kinh này cũng 
nhiếp độ tất cả chúng sanh Tiệm cơ chẳng khác 
nào như đại dương mênh mông có thể tiếp nhận 
tất cả những dòng sông lớn bé. 

AI nghe được kinh này mà phát tâm chánh 
tín thì biết rằng người ấy đã gieo trồng phước 
huệ, thiện căn trong vô lượng vô số Phật. Nếu 
chúng sanh nào y theo kinh Viên Giác này để 
tu hành thì sẽ chứng thành Phật quả. 

Và điểm cuối cùng của phần Lưu thông này 
là sự phát nguyện bảo vệ và hộ trì của các vị 
thần Kim Cang, Thiên Vương và Quỷ Vương... 
đối với Kinh cũng như người trì Kinh. 

Ở phẩm cuối cùng này, đại diện thưa hỏi 
Phật là Bồ tát Hiền Thiện Thủ; Thủ là đứng đầu 
hay trên hết, “điều nhu” là Hiền, “thuận lý” là 
Thiện. Việc Bô tát Hiền Thiện Thủ khải thỉnh 
Phật ở phần Lưu thông cuối cùng này mang hai 
ý nghĩa: 

Thứ nhất, người gánh trên vai sứ mạng 
truyền bá chánh pháp, hành và hộ trì Kinh tạng 
là người hiển thiện bậc nhất. 


102 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Thứ hai, muốn cho muôn điều thiện được 
hưng thịnh, chân lý được hiện tôn nơi thế gian 
thì phải lấy việc truyền bá Kinh giáo làm ưu 
tiên hàng đầu, việc truyền bá Kinh giáo hay 
chánh pháp là điều hiền thiện nhất trong muôn 
điều hiền thiện. 


V. Tổng Thuuết Tư Tưởng 
Đặc Thù Kinh Viên Giác 


1. Học Thuyết Về Tứ Tướng 


Trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy về 
bốn tướng đó là: Ngã tướng (#š†H/ àtmasamjnà) 
Nhân tướng (Ả|H/ pudgalasamjnà), Chúng 
sanh tướng (Z*“E†JN/ sattvasamjnà) và Thọ giả 
tướng (85 ÍH/ Jìvasamjnà). 

1) Ngã tướng là khái niệm về một thật 
ngã (àtman) ẩn tàng trong cơ thể mà trong Áo 
Nghĩa Thư cho là đồng nhất với Brahman. Ngã 
tướng (IŸH) là tự ngã của mỗi cá thể nương 
vào nghiệp lực mà phát sanh nhiễm ô chấp 
trước. Ngã là hành vi biểu hiện của cái được 
cho là tự ngã. Ngã tướng chính là ngã chấp, 
có tâm phân biệt đối với ngã và vật thể khác. 
Kinh Kim Cang đã hoàn toàn phủ nhận một 


104 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Ngã tướng như thế hoặc được phô diễn dưới bất 
cứ một hình thức nào. Khi đã ý thức rằng Ngã 
chỉ là một vọng tưởng, không có cái ngã riêng 
biệt nào có thể được biết là tự ngã. 

2) Nhân tướng là một khái niệm về hữu 
ngã luận được chủ trương bởi phái Độc Tử 
Bộ (f#-ƒ-ñl / Sa. Vãtsĩ-putriyäh / Pàii: Vajji- 
puttaka). Phái này cho rằng sự luân hồi của 
chúng sanh chính là Pudgala. Nhân tướng 
(CA) là khái niệm đối lập với cái tôi là vẻ 
bể ngoài của con người. Vì sự thủ chấp là đã 
có sự tổn tại thực sự của tôi nên theo quan 
điểm của tôi, tất cả những người khác trên thế 
giới đều được gọi là nhân tướng. Nhân tướng 
là nhận Ngã là cá nhân không phải là vật thể 
khác, khi ý thức rằng Nhân là một vọng tưởng 
thì không có một cá thể riêng biệt nào có thể 
được gọi là nhân. 

3) Chúng sanh tướng là khái niệm về một 
chủ thể thường hằng trong vòng luân hồi sinh 
tử. Đây là cái được cho bản năng của ngã ở mỗi 
chúng sanh. Chúng sanh tướng là quan niệm 
rằng cái tôi do tự nó tạo ra chứ không phải là 
bản thân của sự tổn tại. Khi đã tri nhận rằng 
Chúng sinh là một vọng tưởng thì không có 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 105 


một chúng sinh riêng biệt nào có thể được gọi 
là chúng sinh. 

4) Thọ giả tướng là một khái niệm về một 
linh hồn (jìva) bất tử trong mỗi chúng sanh. 
Thọ giả tướng là quan niệm rằng cái tôi có tuổi 
thọ miên tục. Khi đã tri nhận rằng Thọ mạng 
là một vọng tưởng thì không có một thọ mạng 
riêng biệt nào có thể được gọi là thọ mạng. 

Một hành giả chưa hoàn toàn giác ngộ đó là 
tâm của hành giả ấy vẫn còn thủ chấp về năng 
và sở, không tôn trọng chúng sanh và đó gọi là 
Ngã tướng. Cho rằng bản thân mình là người đạo 
đức và khinh rẻ người phi đạo đức thì đó gọi là 
Nhơn tướng. Nhàm chán, xa lìa đau khổ trong 
ba đường và muốn sanh vào các cõi trời thì đó 
gọi là Chúng sanh tướng. Do tâm mong được 
sống lâu mà nỗ lực thực hành các thiện nghiệp 
và chấp thủ vào đó thì gọi là Thọ giả tướng. 

Kinh Kim Cang dạy rằng, nếu Bồ tát còn có 
ý tưởng về các tướng ngã, nhân tướng, chúng 
sinh tướng, và thọ giả tướng thì không phải là 
Bồ tát.! 


I  lfế : “2?#fWEN1#EH + NHH › 4H › 5M: RE 


lễ 


106 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Cũng là bốn tướng với tên gọi giống nhau: 
Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng và 
Thọ giả tướng, nhưng: 

Ngã tướng trong Kinh Viên Giác chính là 
tâm sở chứng của các chúng sanh” lý do là vì đã 
hoàn toàn giác ngộ thì không còn có vọng chấp 
cho rằng có cái được chứng ngộ. Chấp cho rằng 
có cái được chứng ngộ đó là Ngã tướng. 

Nhân tướng chính là tâm chứng ngộ của 
các chúng sanh, lý do là vì đã hoàn toàn giác 
ngộ thì không còn vọng chấp cho rằng có tâm 
giác ngộ nữa. Còn có cái chấp cho rằng có cái 
tâm giác ngộ đó là Nhân tướng. 

Chúng sanh tướng chính là vọng chấp cho 
rằng tâm của các chúng sanh không thể đạt 
được sự chứng ngộ lý do là vì đã hoàn toàn giác 
ngộ thì không còn có cái chấp cho rằng chúng 
sanh vô minh không thể giác ngộ. 

Thọ mạng tướng chính là tâm của chúng 
sanh đều được soi sáng bởi sự giác ngộ thanh 
tịnh. Tất cả nghiệp và trí tuệ đều không thể tự 
mình nhìn thấy, giống như không thể nhìn thấy 
sự ẩn tàng mạng căn. 


2 HH ?ì§ìã#ùffirf 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 107 


Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ mạng, cũng 
gọi là Tướng, Nghiệp hay Trí tuệ. Nghiệp đồng 
nghĩa với tướng và trí tuệ đồng nghĩa với tánh. 
Ngã, Nhân, Chúng sinh và Thọ mạng có liên 
quan đến hành động vi tế của nghiệp vì nghiệp 
được lý giải là tướng tức là dấu vết còn lại từ 
những hoạt động nhận thức trước đó. Khác với 
Kinh Kim Cang, bốn tướng trong Kinh Viên 
Giác đã được giải thích như các lăng kính biểu 
hiện về sự giác ngộ để chỉ ra sự tiếp diễn của 
các cấp độ hoạt động. 

Căn cứ vào những lời Phật dạy thì tất cả 
đều hoàn toàn vô ngã bất nhị, do vậy tuyệt đối 
không nên thủ chấp vào những khái niệm, ngôn 
ngữ, hình ảnh, màu sắc, thể trạng... 

Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy là từ vô 
thỉ đến nay tất cả chúng sinh đều mê lầm chấp 
vào sự tổn tại của các tướng ngã, tướng nhân, 
tướng chúng sinh và tướng thọ mạng. Họ coi 
bốn quan điểm điên đảo này là bản chất của 
một bản ngã thực sự, do đó tạo ra hai trạng thái 
thích và không thích. 


Dựa vào một vọng tưởng, họ lại bám víu 
vào những vọng tưởng khác. Hai vọng tưởng 


108 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


này nương tựa lẫn nhau, tạo nên những nghiệp 
chướng huyễn ảo. Vì nghiệp huyễn nên chúng 
sinh nhận thức một cách mê hoặc về dòng luân 
hồi sinh tử. 

Những người không thích luân hồi thì nhận 
thức Niết bàn một cách mê lầm và do đó không 
thể nhập vào thể tánh giác ngộ thanh tịnh. 
Không phải sự giác ngộ ngăn cản sự ngộ nhập 
của họ mà đúng hơn, đó là ý tưởng cho rằng có 
một người có thể vào, vì thế, dù tư tưởng của 
họ có bị kích động hay đã ngừng hoạt động, 
họ cũng không thể khác hơn là điên đảo vọng 
động. 

Tại sao vậy? Bởi vì vô minh nguyên thủy đã 
được coi là làm chủ chính mình từ vô thi, nên 
tất cả chúng sinh không thể phát khởi được mắt 
trí huệ. Bản chất của thân và tâm của họ không 
gì khác hơn là sự vô minh không tự diệt trừ 
này có thể được minh họa bằng ví dụ về người 
không tự kết liễu đời mình. 

Vì vậy, các ông nên biết rằng người ta hòa 
hợp với những người thích mình và oán giận 
những người mâu thuẫn với họ. Bởi vì thích 
và không thích nuôi dưỡng vô minh nên chúng 
sinh luôn thất bại trong việc tìm cầu Phật đạo. 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 109 


Tướng của Ngã là gì? 

Đó là cái được chứng ngộ trong tâm của 
chúng sinh. Ví như khi cơ thể của một người 
được điều hòa tốt và khỏe mạnh, người đó quên 
mất sự tổn tại của nó. Tuy nhiên, khi tứ chi uể 
oải, thân thể không khỏe mạnh, không điều hòa, 
thì chỉ cần điều trị nhẹ nhàng bằng châm cứu, 
họ sẽ nhận thức lại được sự tổn tại của cái được 
cho là bản ngã, do đó, bản ngã sẽ biểu hiện khi 
cảm nhận được. Tâm chứng nghiệm cảnh giới 
Như Lai và nhận biết rõ ràng Niết-bàn thanh 
tịnh, đó chỉ là hiện tượng của ngã. 

Nhân tướng là øì? 

Đó là điều được cho là tâm chứng ngộ của 
chúng sinh. Thiện nam tử, người thức tỉnh về 
bản ngã không còn đồng nhất với bản ngã nữa. 
Sự thức tỉnh này, vượt trên mọi kinh nghiệm, 
đó là Nhân tướng. Cả cái giác ngộ và sự tỉnh 
thức đều không phải là ngã. Vì thế, cho dù tâm 
của người này đã hoàn toàn thức tỉnh đến niết 
bàn, nó cũng chỉ là ngã bởi vì chừng nào còn 
có dấu vết nhỏ nhất của sự thức tỉnh hay nỗ lực 
trong tâm trí để nhận ra nguyên lý, đó sẽ là dấu 
hiệu của con người tức Nhân tướng. 


110 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Chúng sinh tướng là gì? 

Đó là giác ngộ vượt quá sự tự giác ngộ và 
là điều được nhận biết, thức tỉnh trong tâm của 
chúng sinh. Thiện nam tử, ví dụ như một người 
nói, Tôi là chúng sinh, thì nên biết rằng điều 
ông ấy nói là chúng sinh không ám chỉ chính 
ông ấy hay người khác. Tại sao ông ấy không 
ám chỉ tự ngã của mình? Vì ngã này là chúng 
sinh nên nó không giới hạn ở tự ngã của ông ấy. 
Bởi vì Ngã này là chúng sinh, nên không phải 
là ngã của người khác. Thiện nam tử, những 
kinh nghiệm và sự thức tỉnh của chúng sinh đều 
là tướng của ngã và nhân. Trong sự tỉnh thức 
vượt khỏi tướng của ngã và nhân, nếu người ta 
giữ được ý thức đã chứng ngộ điều øì đó thì gọi 
là Chúng sinh tướng. 


Tướng của Thọ mạng là gì? 

Chính tâm chúng sinh chiếu sáng thanh 
tịnh, trong đó họ ý thức rằng họ đã chứng ngộ. 
Nghiệp và trí tuệ không thể tự nhận thức được. 
Điều này có thể so sánh với gốc rễ của sự sống 
tức là mạng căn, khi tâm có thể chiếu sáng và 
nhận biết được giác ngộ thì đó chỉ là phiển não, 
bởi vì cả người nhận thức và sự nhận thức đều 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 111 


không rời khỏi phiền não. Nhận thức về sự tồn 
tại của bản thân đối với sự tự giác ngộ cũng 
giống như vậy. 

Chương Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
là một trong những Chương được xem là rất 
khó lãnh hội, đặc biệt là đối với bốn tướng: 
Ngã, Nhân, Chúng sanh và Thọ mạng. Mỗi 
một tướng là một nhận thức giác ngộ, nhưng 
nếu chúng bị cụ thể hóa trong ý thức thì sẽ trở 
thành một trở ngại cho sự giác ngộ vì thế cần 
phải vượt qua bốn tướng tức là triệt tiêu quan 
niệm về bản ngã hư huyễn của một người và, 
sự triệt tiêu, người triệt tiêu và bản ngã bị triệt 
tiêu được ví như tình trạng băng tan trong bồn 
nước nóng, lúc ấy băng chẳng khác nước, nước 
chẳng khác băng vì băng chính là nước và nước 
chính là băng. 

Dù đã chứng ngộ nhưng vẫn còn chấp vào 
điều được cho sở chứng, cho rằng điều được 
chứng ngộ là ta thì đó là dấu vết của ngã gọi là 
ngã tướng. Nhận thức rằng sự chứng ngộ không 
phải là ta (vì cho đó là cái gì khác, người khác) 
nên gọi là nhân tướng. Tri nhận (ngộ) được 
năng chứng và sở chứng không phải là ta nên 
gọi là “chúng sanh tướng”. Tâm được giác ngộ 


112 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thanh tịnh chiếu soi nhưng còn có nhận thức 
(ngộ) về tâm và sự giác ngộ thanh tịnh chiếu 
soi thì gọi đó là thọ mạng tướng (vì còn có thời 
gian tiếp nối). 


2. Chân Lý Vô Ngã - Bất Nhị 

Trong chương đầu tiên, Kinh Viên Giác đã 
đặc biệt nhấn mạnh về sự bình đắng bất nhị 
giữa thời gian và không gian; giữa giác ngộ 
và vô minh; giữa nhiễm ô và thanh tịnh; giữa 
phiền não và Niết bàn; giữa chúng sanh và chư 
Phật; giữa luân hôi và giải thoát, giữa có và 
không, giữa tâm và vật, giữa ý niệm này và ý 
niệm khác, giữa một và nhiễu v.v... nói chung 
giữa muôn sự muôn vật hoàn toàn không một 
mảy may sai biệt, lý do là vì Đức Phật đã nhiều 
lần từng dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều 
vô thường và hoàn toàn vô ngã, vì vô ngã nên 
muôn hữu vũ trụ đều bình đẳng bất nhị và chính 
trong cảnh giới bất nhị mà hiện bày ra các cõi 
tịnh trang nghiêm. 

Để trả lời câu hỏi của Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Đức Phật đã khẳng định rằng, Vô minh là 
nhiều thứ điên đảo từ vô thi đến nay của tất cả 
chúng sanh, giống như người mê, nhầm lẫn về 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 113 


bốn phương hướng, sai lầm cho rằng bốn đại 
là thân tướng của mình, duyên theo bóng dáng 
của sáu trần mà cho là tâm tướng của mình; ví 
như kẻ bị bệnh mắt thấy giữa hư không có hoa 
và mặt trăng thứ hai. Thật tế thì, giữa hư không 
chắng có bất cứ một loại hoa đốm nào ngoại trừ 
người bị bệnh mắt bám víu vào nhận thức sai 
lầm của mình mà vọng chấp. Do vọng chấp, 
nên chẳng những mê lầm về tự tánh của hư 
không, mà còn sai lầm khi cho rằng địa điểm 
sinh ra hoa đốm là thật có, vì sự mê muội này 
mà có luân hồi sanh tử, nên gọi là vô minh. 

Đức Phật đã dùng một số ẩn dụ như “hoa 
đốm giữa hư không”, “mặt trăng thứ hai” v.v... 
để chỉ rõ bản chất của vô minh là không thật 
hữu, do vậy mới có thể giải thoát giác ngộ... 

Vô minh chẳng khác nào như một người 
mất phương hướng, nhầm lẫn cho rằng bốn đại 
chính là thân tướng của mình giống như người 
bị bệnh mắt tin rằng mình đang nhìn thấy hoa 
đốm trên bầu trời hay thậm chí là thấy có mặt 
trăng thứ hai. 

Trên thực tế thì không có bông hoa nào trên 
bầu trời cũng chắng có mặt trăng thứ hai nào cả 


114 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


nhưng vì do mắt bị bệnh đang cản trở tầm nhìn 
của họ nên họ tin những thứ mà họ nhìn thấy là 
những gì đang có thật. Do thiếu năng lực thanh 
tịnh nên phát sanh ảo tưởng về không gian nội 
tại và cho rằng đó là bản chất của tâm và bám 
vào ảo tưởng về một cái ngã cố hữu riêng biệt 
này nên phải luân hồi trong khổ đau sinh tử. 
Khi đã tỉnh thức, thì mọi ảo tưởng sẽ tan biến 
giống như người đã tỉnh cơn mộng, mọi hình 
ảnh trong mộng biến mất, không thể tìm thấy. 

Cần phải tri nhận rằng, những khái niệm 
mang tính nhị nguyên về sinh và diệt, đến và 
đi, chết và sống, luân hồi và niết bàn, nhiễm ô 
và thanh tịnh... chỉ là ảo ảnh chẳng khác nào 
như hoa đốm giữa hư không. Khi đã nhận ra 
bản chất huyễn hóa của mọi hiện tượng, tất cả 
những khái niệm như thế đều bị đoạn tận vì 
chúng vốn không có bản chất cố hữu là thực sự 
tồn tại hay thực sự không tổn tại mà tất cả đều 
hoàn toàn rỗng lặng bất nhị. 

Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh, “vô minh 
chẳng phải là thật hữu thể, giống như người 
trong giấc chiêm bao, trong chiêm bao thấy 
thật có, khi tỉnh dậy thì hiểu rõ là chẳng có gì 
cả; giống như hoa đốm biến mất nơi hư không, 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 115 


chẳng thể nói rằng có vị trí nhất định mà chúng 
đã biến mất. Tại sao? Vì chẳng có nơi phát 
sanh ra chúng. Tất cả chúng sanh ở trong vô 
sanh, vọng thấy sanh diệt, cho nên nói là sanh 
tử luân hồi. ” 

Đức Phật dạy, tất cả huyễn hóa đều phát 
sanh từ Viên giác diệu tâm Như Lai chẳng 
khác nào như hoa đốm từ hư không mà có, 
tuy nhiên điều hết sức quan trọng ở đây đó 
là: “hoa đốm huyễn hóa tuy diệt nhưng tánh 
hư không thì bất hoại. Huyễn tâm của chúng 
sanh cũng theo huyễn mà diệt, các thứ huyễn 
diệt hết nhưng tâm giác ngộ thì bất động. ” Vì 
thế Đức Phật đã dạy là hãy xa lìa mọi cảnh 
giới hư vọng và ngay cả cái được gọi là xa lìa 
cũng phải xa lìa. Và, khi đã “đạí đến không 
chỗ xa lìa túc đoạn trừ các huyễn” cũng phải 
vĩnh viễn xa lìa. Đức Phật đã nêu lên một ảnh 
dụ đó là “Ví như cọ xát gỗ để lấy lửa, hai cây 
@ỗ cọ xát vào nhau, lửa phát cháy gỗ biến 
thành tro, tro bay khói mất” và, Đức Phật đã 
dạy rằng “dùng huyễn tu huyễn cũng lại như 
thế, các huyễn tuy diệt hết nhưng chẳng rơi 
vào đoạn diệt.” Khi đã biết huyễn thì liền xa 
ha “?ri huyễn tức ly” và khi đã xa lìa thì liền 
giác ngộ “ly huyễn túc giác ”. 


116 Thích Viên Lý + VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Trong Chương Bồ £át Phổ Nhãn. Đúc Phật 
dạy rằng, cái được cho là thân tướng chỉ là sự 
tương tác tổng hợp của bốn đại, khi bốn đại 
không còn kết hợp thì cái được cho là thân là 
gì, đang ở đâu? Trên thực tế, nó chẳng khác 
nào một ảo ảnh do nhà ảo thuật tạo ra vì thế 
mà không nên bám víu vào nó. Cả thân lẫn tâm 
đều chỉ là các tướng huyễn ảo, khi đã vĩnh viễn 
buông bỏ, không còn bám víu vào chúng thì sự 
thanh tịnh sẽ tràn ngập khắp mười phương, toàn 
bộ vũ trụ trở nên thuần khiết, trong sáng. 

Khi buông bỏ những hình ảnh huyễn ảo 
này, thì tánh giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh, 
bao trùm vô tận vô biên như hư không. Vì tâm 
thanh tịnh nên hình ảnh và âm thanh..., những 
gì chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, chạm và 
biết... đều hoàn toàn thanh tịnh. Vì thân thanh 
tịnh nên các yếu tố đất, nước, lửa và không khí 
đều thuần khiết, vì thân tâm thanh tịnh thuần 
khiết nên muôn hữu trở nên thanh tịnh. 


Một cá thể và tất cả chúng sanh, một thế 
giới và tất cả thế giới đều thanh tịnh, bình đẳng, 
bất nhị. Bản chất của giác ngộ là thanh tịnh, 
chiếu sáng, bất động, viên mãn và vô tận vô 
biên. Tất cả là một và một là tất cả, chắng khác 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 117 


nào như hàng trăm ngàn ngọn đèn chiếu sáng 
trong một căn phòng, ánh sáng của chúng tỏa 
khắp và không chướng ngại nhau. Một khi đã 
thể nghiệm điều này, Bồ tát sẽ hoàn toàn tự 
tại, không bị bất cứ điều gì làm cản trở và lúc 
ấy sẽ không ghét luân hồi mà cũng chẳng yêu 
thích Niết bàn vì mọi thứ đều là sự biểu hiện 
của chân như chiếu sáng thanh tịnh. Mọi thứ 
đều là nhận thức thuần khiết, không hai không 
khác và ngay cả cái không hai không khác cũng 
hoàn toàn tịch lặng, bất nhị. Trong viên giác 
tánh, không có gì để đạt được bởi vì mọi thứ 
hoàn toàn rỗng lặng và vượt ra ngoài mọi khái 
niệm giới hạn của ý thức phân biệt nhị nguyên. 

Sinh tử và niết bàn, luân hồi và giải thoát, 
vô minh và giác ngộ, huyển hóa và chơn tâm, 
chúng sanh và Như Lai... tất cả đều giống như 
giấc mơ vì muôn sự muôn vật đều không sinh 
không diệt, không đến không đi, không hữu 
không vô bởi một khi đã thể nhập viên giác 
tánh thì không còn gì để làm, không có gì để 
thủ chấp hay buông xả, tất cả hoàn toàn rỗng 
lặng, Không tịch. Không có chủ thể nhận thức 
và đối tượng bị nhận thức, không còn hành giả 
và phương pháp hành trì, cũng không còn năng 


118 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


chứng và sở chứng, năng tri và sở tri, năng giác 
và sở giác, mọi thứ đều thanh tịnh, vô ngã, bình 
đẳng và bất nhị. 

Trong Chương Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp 
Chướng, Đúc Phật đã nêu rõ tính vô ngã bất 
nhị qua bốn tướng: Ngã, Nhân, Chúng sanh 
và Thọ mạng một cách hết sức vi tế. Qua thí 
dụ nước và băng, chúng ta càng thấy rõ nhiễm 
ô chính là thanh tịnh, phiền não chính là giải 
thoát khinh an, đây là diệu lý bất nhị vô cùng vi 
diệu bất khả tư nghì của Kinh Viên Giác. 

Có thể nói, trong suốt mười hai Chương của 
Kinh Viên Giác, Chương nào cũng in đậm dấu 
ấn của bất nhị, ngay cả các pháp môn tu tập 
cũng không hai không khác, có sai khác chăng 
thì đó chính là lòng từ bị vì thuận theo căn cơ 
của tất cả chúng sanh mà Đức Phật đã phương 
tiện thiện xảo để khai thị. 


3. Ba Cửa Phương Tiện Chỉ - Quán - 
Thiền na 

Trong Chương Bồ tát Oai Đức Tự Tại (bÄ 
fHfE£zz), Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh 
về ba Pháp môn như sau: Tánh Viên giác thanh 
tịnh hiện hữu khắp mười phương, thể tính bình 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 119 


đẳng nên không có sự thực hành và người thực 
hành, tuy nhiên để tùy thuận căn cơ của tất cả 
chúng sanh thì những phương tiện tu hành nhiều 
đến vô lượng; một cách tổng quát thì có ba loại 
phương tiện sai biệt đó là: Chỉ (Samatha); Quán 
(Samapatti) và Thiển-na (Dhyãna). 

Trong Chương Bồ tát Biện Âm (f5 *:M5) 
Đức Phật đã dạy về ba pháp môn Chỉ, Quán và 
Thiển-na như sau: 


a. Pháp môn Thiên Chỉ (Samatha) : 

Đối với thiền Chỉ, Đức Phật đã dạy rằng 
các vị Bồ Tát chuyên nắm giữ sự tĩnh lặng 
tối thượng và nhờ năng lực của sự thanh tịnh 
tĩnh lặng mà mọi vọng tưởng, phiền não được 
vĩnh viễn đoạn trừ, thành tựu Viên giác, ngay 
nơi ấy và lúc ấy thể nhập Niết bàn°. Những vị 
Bồ Tát này được gọi là hành giả của Samatha. 
Nếu các vị Bồ Tát chứng ngộ được Viên giác 
thanh tịnh thì hãy tập trung vào sự tnh lặng, 
do ngưng lắng các vọng niệm nên tâm thức 
hoàn toàn thanh tịnh và trí tuệ phát sinh vì thế 
mọi nhiễm ô hư huyễn của thân tâm sẽ chấm 
dứt, nội tâm tĩnh lặng khinh an. Do tĩnh lặng 


3 Chương Bồ tát Biện Âm thứ tám 


120 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


khinh an nên Như Lai trong mười phương thế 
giới đều hiện ra trong tâm như ảnh phản hiện 
trong gương. Phương tiện tu tập này được gọi 
là Samatha (#1). Phương pháp tu Chỉ của 
Kinh Viên Giác không hướng tâm đến một 
đối tượng nào đó bên ngoài mà hướng tâm vào 
bên trong, xứng theo bản thể của chơn tâm để 
tinh cần tu tập. 

Đức Phật còn từ bi khai thị rằng: Nếu chúng 
sinh thực hành Samatha, họ nên giữ tâm hoàn 
toàn tĩnh lặng bằng cách không khởi lên bất 
cứ ý niệm vọng tưởng nào. Khi sự tnh lặng đã 
đạt đến tối thượng thì giác ngộ sẽ xuất hiện. 
Sự tĩnh lặng tràn ngập cơ thể hành giả và trong 
khắp vũ trụ giống như sự giác ngộ biến mãn 
khắp mười phương. Vì sự giác ngộ tràn ngập 
khắp vũ trụ, nên một ý nghĩ của bất kỳ chúng 
sinh nào trong vũ trụ bao la thì cũng đều có thể 
nhận biết được. 

Khi ánh sáng giác ngộ của hành giả tỏa khắp 
muôn ngàn vã trụ thì dù chỉ là một hạt mưa nhỏ 
xuất hiện ở đâu đó hành giả cũng có thể nhận 
biết. Nhưng dù thể nghiệm bất cứ điều gì trong 
quá trình thực hành và thể nghiệm thì cũng 
không nên bám víu hay dính mắc vào chúng. 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 121 


* Ý nghĩa của việc thực hành Thiên Chỉ 
(Samatha): 


1. An định hoàn toàn (samähita), hoàn toàn 
an trí (samädahati) cổ dịch là etyin, samañãduo; 


2. Ngưng lắng mọi vọng tưởng, tạp niệm; 


3. Động cơ thúc đẩy truy tìm đối tượng là 
“tầm” (S8, vitakka); chuyên chú vào mục tiêu 
và tiếp tục bám sát, duy trì sự tập trung vào 
mục tiêu tức là “tứ” (IE]/vicãra). Mục tiêu hay 
đối tượng là khái niệm về các pháp thuộc tục 
đế. 

4. Tập trung vào một mục tiêu tại một thời 
điểm để cuối cùng đưa dẫn đến sự tâm nhất 
cảnh tánh tức sự kết hợp, đồng nhất của đối 
tượng quán chiếu hoặc thiển tướng. 


5. Khi thực hành thiển Chỉ sẽ giảm bớt và 
cuối cùng sẽ ngưng lắng các tạp niệm vọng 
tưởng và năng lượng xao lãng thì sự hỷ lạc sẽ 
xuất hiện sẽ thành tựu Bát định cũng gọi là bát 
thiền gồm có: Sơ thiền, Nhị thiển, Tam thiển, 
Tứ thiền, Không vô biên xứ định, Thức vô biên 
xứ định, Vô sở hữu xứ định và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định. Thành tựu Bát định thì vượt qua 
Dục giới và tiếp tục hướng đến thành tựu Diệt 


122 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


tận định hay còn gọi là Diệt thọ tưởng định (W 
aE:AE/ S. Nirodha-samàpatfi) và tiếp tục thành 
tựu Tam minh nếu hướng tâm tinh cần tu tập. 


b. Pháp môn Thiền Quán (Samäpatti / =Fễ 
2k) 
Nếu hành giả chuyên tu tập về Quán 
(Samäpatti), trước tiên phải thấy tất cả chúng 
sinh trong mười phương thế giới đều có Viên 
giác tánh và nên phát nguyện lớn lao để cứu độ 
tất cả chúng sinh để hạt giống Bồ đề ngày một 
tăng trưởng viên mãn. Và, bất kể điều gì xuất 
hiện trong quá trình thực hành và thể nghiệm 
cũng tuyệt đối không được bám víu để bị dính 
mắc vào chúng. 


Nếu Bồ-tát chuyên quán tất cả các pháp như 
huyển và vận dụng trí như huyễn để đoạn trừ 
các pháp như huyễn, chấm dứt tất cả phiền não, 
vọng tưởng, tà niệm, vô minh đồng thời phát 
tâm đại bi cứu khổ độ sanh nhưng tâm không 
thủ chấp. Nương vào Phật lực chuyển hóa thế 
giới và thực hiện nhiều hoạt dụng khác nhau, 
vận dụng triệt để các hạnh nguyện thanh tịnh 
vi diệu của Bồ-tát để ứng cơ cứu độ. Trong sự 
tập trung liên tục, hành giả không đánh mất 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 1253 


tịch niệm và trí tuệ thanh tịnh. Ở giai đoạn đầu 
khi quán chiếu các pháp là huyển, người quán 
chiếu chưa phải là huyễn, tuy nhiên sau thời 
gian tu tập người quán chiếu cũng chỉ là huyễn 
do vậy mà xa lìa tất cả các huyễn tướng và xa 
la ngay cả cái được gọi là xa lìa như thế được 
gọi là chuyên tu về Quán (Samäpatti). 


* Thiền Quán Nguyên Thủy Vipassana 
bhavanä (Thiền Minh Sát / EEfiR⁄9S ?). 

Nếu Samäpatti là sự phản chiếu của sự thật, 
hành giả qua đó tri nhận được bản chất như thật 
của các pháp, đoạn tận mọi phiền não, thể nhập 
Viên giác tánh tức đạt được giác ngộ viên mãn 
như Kinh Viên Giác đã dạy thì Thiền Nguyên 
thủy Vipassanã (thiền Minh Sáp) lại là kinh 
nghiệm trực tiếp về sự thật. 


Thiền Quán hay còn gọi là Thiền Minh Sát 
là một phương pháp thực tập được định hướng 
bởi trí tuệ và tri kiến (ñãnadassana). Thiền 
Quán tìm kiếm và quan sát các đối tượng một 
cách liên lỉ. Các đối tượng mà hành giả dùng 
để quán sát có thể là sự xúc chạm của hơi thở 
hay sự phông xẹp của bụng. Quán sát sự sinh 
diệt của cảm giác và âm thanh qua sắc uẩn 


124 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


(rũpassa samudayo) để liễu triệt Tam Pháp Ấn 
(sa. trilaksana) là tính vô thường (ft ?, anitya), 
khổ (#, duhkha) và vô ngã (#ƒ##, sa. anätman, 
pi. Anatta) của sắc uẩn và, có thể quán chiếu 
Ngũ uẩn. Hành giả có thể sử dụng bốn lĩnh vực 
như bốn đối tượng để quán niệm đó là thân, thọ, 
tâm và pháp mà thuật ngữ Phật học gọi là Tứ 
Niệm Xứ (smrtyupasthãna). 

Khi thực hành thiền minh sát, dù ở Biến 
tác định (parikamma) hay Cận hành định 
(upacara-samadhi) cũng đều có khả năng tạm 
thời diệt trừ năm triển cái, nhưng nếu muốn 
đoạn tận năm chướng ngại thì cần quán chiếu 
để liễu triệt sự sinh diệt của chúng. 

c. Thiền-na (Dhyãna / #Š?) 

Thiển-na còn gọi là Thiên định hay Tĩnh 
lự (Ñ#. FŠ), theo Kinh Viên Giác thì đây là 
phương pháp Chỉ-Quán song tu. Đức Phật dạy 
rằng sau khi ngộ được tâm viên giác thanh 
tịnh, hãy nương vào tâm viên giác để tu, không 
chấp trước pháp Chỉ tịch tịnh và pháp Quán 
như huyển, nhận thức rõ thân tâm là những 
thứ chướng ngại nhưng tánh viên giác thì dung 
thông vô ngại, siêu việt mọi cảnh giới bao gồm 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 125 


cả sanh tử lẫn Niết bàn nhưng vẫn thọ dụng 
mọi thân tâm và thế giới một cách vô quái ngại, 
thực tế này chẳng khác gì âm thanh của khí cụ, 
dù ở trong khí cụ nhưng vượt thoát ngoài khí 
cụ. Nội tâm của hành giả tịch lặng an nhiên, 
bốn tướng không còn và tùy thuận cảnh giới 
viên giác nhiệm mầu vi diệu. 

Nếu hành giả tu tập Thiển-na thì trước tiên 
nên tập trung vào hơi thở. Hành giả có thể thực 
tập đếm hơi thở và sau đó quán sát hơi thở 
rồi quán chiếu dòng sinh diệt của tư tưởng và 
nhận thức chân xác về chúng. Trong quá trình 
thực hành, bất kể cảnh giới nào xuất hiện cũng 
không nên bám víu hay dính mắc vào chúng. 

Nếu có vị Bồ Tát an trụ trong đại định hoàn 
hảo để yên lắng mọi phân tâm, vọng niệm đồng 
thời trực tiếp như thật quán tri bản chất của mọi 
hiện hữu, phá trừ mọi phiền não, huyễn hóa 
thể nhập thực tại siêu việt là Viên giác tánh và 
sau đó khởi lên hạnh thanh tịnh, vi diệu của Bồ 
Tát để cứu độ tất cả chúng sinh. Các vị Bồ Tát 
này được gọi là hành giả chuyên tu Thiền-na 
tức Chỉ Quán song tu hay còn gọi là Định Huệ 
SONg Iu. 


126 Thích Viên Lý + VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Dhyäna là tiếng Sanskrit, tiếng Pali là 
“Jhãna” có nghĩa là “đốt cháy” (dahanti) và 
“quán chiếu” (cintenti). Tức đốt cháy nguyên 
nhân sinh ra hư vọng (JhãpetI / Causative) và 
quán chiếu “trạng thái của tâm (gocaram)”. 
Có hai loại Jhãna là: Quán niệm đối tượng 
(ärammanipanijjhäna) và Quán chiếu hình 
tướng (lakkhanipa-nIJjhãna). 


Tóm lại, ba phương pháp tu tập căn bản này 
là phương tiện thiện xảo hàng đầu, nếu hành giả 
tinh tấn hành trì thì chắc chắn sẽ được chứng 
ngộ viên giác tánh. 

Theo lời Phật dạy được ghi lại trong nhiều 
bộ Kinh, đặc biệt là trong kinh tạng Nikàya 
thì thiên Chỉ (samantha) và thiền Quán 
(vipassana) là hai phương pháp thù thắng có 
thể đạt được sự nhất tâm và tăng trưởng tuệ giác 
siêu vIỆt. 

Thực tập thiền Chỉ (samatha) kết quả sẽ 
làm dừng lại các tạp niệm ái dục và chấm dứt 
các pháp bất thiện đồng thời đưa đến trạng thái 
hỷ, lạc, nhất tâm. Ngoài ra, nó còn giúp an định 
tâm thức, khiến cho tâm không bị thất niệm, 
loạn động hay phân tán (vikshepa). Đó là cách 
tu tập để dừng lại, tịnh chỉ mọi điên đảo, mộng 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác '2/ 


tưởng làm cho tâm không tán loạn, không 
hướng ngoại tìm cầu, đuổi bắt các đối tượng 
trần cảnh huyễn hóa. Thiển chỉ là sự ngưng 
bặt của tâm hành (sankhãra), chú tâm vào một 
cảnh, khiến cho mọi vọng tưởng đều dừng lại, 
buộc tâm vào một đề mục khiến đạt được sự 
nhất tâm và đưa đến trạng thái khinh an hỷ lạc. 
Hành giả gom tâm về một chỗ bằng cách tập 
trung chú ý vào hơi thở; với phương pháp đếm 
hơi thở có thể làm lắng dịu tâm trí căng thẳng 
do hoạt động quá mức và cải thiện hiệu quả sự 
tập trung. Đếm hơi thở (sổ tức) giúp tâm thức 
nh lặng, làm cho tâm thức tịch lặng là bước 
đầu trước khi chuyển sang quán sát các khía 
cạnh thể chất và bản chất của hơi thở, cũng như 
của cơ thể vật lý và tâm thức. 


Thiền Chỉ (Samatha) được phân thành năm 
đặc tính chính yếu như sau: 


I- Chú ý an định, tính lặng (samadhn), 

2- Chánh niệm (sati), 

3- Hỷ (p1), 

4-_ Định tnh (passaddhi) 

5- Xá (upekkhä). 

Thiền Chỉ vun bồi, nuôi dưỡng chánh niệm 
để đưa đến định tĩnh an lạc. Để bắt đầu thực tập 


128 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thiển Chỉ, hành giả cần hướng sự tập trung của 
mình vào một đối tượng cụ thể, chặn đứng sự 
lang thang, thất niệm, loạn động của tâm thức. 
Hành giả có thể sử dụng nhiều đối tượng khác 
nhau như đếm hơi thở, nhất tâm niệm Phật, 
chuyên tâm trì một câu thần chú như thần chú 
Đại Bi hay Lục tự Đại minh Chơn ngôn “Ấn 
Ma Ni Bát Mê Hồng /Om Mani Padme Hum” 
hoặc tụng một bộ Kinh như Kinh Pháp Hoa... 
hay tập trung vào một đối tượng nhất định. 


Theo thời gian, thực hành thiền Chỉ sẽ làm 
dịu đi những suy nghĩ và cảm xúc của chính 
mình, sẽ thể nghiệm sự tĩnh lặng trong tâm hồn 
và định tĩnh khi đối diện với những suy nghĩ 
như chúng vốn là. 

Trong khi thiền Chỉ điều chỉnh, an định và 
tập trung tâm thức thì: 


Thiền Quán (Vipassana hay Samäpatti) 
hướng đến việc đạt được một cái nhìn sâu sắc, 
một nhận thức rõ ràng và chân xác về những 
gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Công 
năng của thiền Chỉ là thâu tóm các phiền não 
vọng tưởng lại và công năng của thiển Quán 
chặt đứt, đốt sạch, đoạn tận mọi phiển não. 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 129 


Mục đích của thiền Quán là đoạn trừ vô 
minh lậu hoặc bằng cách quán chiếu mọi hiện 
tượng để có thể tri nhận mọi hiện tượng như 
chính nó đang là (anupassan3) và kết quả là 
đưa dẫn đến trí tuệ như thật đoạn tận mọi phiền 
não, thành tựu viên mãn tuệ giải thoát, chấm 
dứt vòng luân hôi sanh tử khổ đau. 


Vipassana, có thể dịch theo nghĩa đen là cái 
nhìn sâu sắc đề cập đến sự thấu triệt như thật 
về bản chất đích thực của mọi hiện tượng vốn 
mang ba dấu ấn phổ quát đó là Vô thường, Khổ 
và Vô ngã, đó là ba đặc tính của mọi hiện hữu. 
Vipassana còn được dịch là Thiên mình sát. 

Thực tập thiền Quán sẽ giúp hành giả 
quán triệt mọi hiện hữu nhờ thế sẽ không thủ 
chấp vào bất cứ hiện tượng huyễn hóa nào, sẽ 
buông xả mọi tham dục, giải thoát mọi ràng 
buộc, kìm hãm của vật chất lẫn tinh thần vốn 
là thứ có khả năng tác động đến cuộc sống một 
cách mãnh liệt và to lớn. 

Thiền Quán vượt xa nhận thức về hơi thở 
qua sự tập trung tâm thức mà là quán chiếu theo 
dõi nhưng không phán xét hoặc nắm bắt bất 
kỳ đối tượng hay cảm thọ nào nhằm thắp sáng 


130 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


trí giác nhận ra một cách như thực thực tại tối 
thượng. 

Trong Kinh Viên Giác, các đối tượng dùng 
làm thiển mục để quán chiếu không phải là một 
vật thể nào đó ở bên ngoài mà chính là tâm thức 
và đặc biệt là tứ tướng là bốn nhận thức được 
xem là dấu vết của sự vọng tưởng chấp trước. 


4. Hai Thêm Bậc Tiệm - Đốn 

Tiệm và Đốn là hai thuật ngữ chỉ cho hai 
phương pháp hành trì trong thiển tông được 
tạm hiểu là ngộ dần dần và ngộ đột ngột tức 
là “Tiệm” và “Đốn”. Trên nên tảng của giáo 
nghĩa tánh không (sũnyat8) thì khả năng hoát 
nhiên đại ngộ mà không dựa vào các khái nệm 
nhị nguyên mang tính cấu trúc tiệm tu là điều 
có thể xảy ra. 

Vì thế, với những ai thể nghiệm tánh Không 
sẽ tri nhận rằng mọi sự về cơ bản đều không 
có đặc tính hay ngã thể và, những chướng ngại 
cần được loại bỏ bằng cách thực hành dần dần 
từng bước trên lộ trình dẫn đến giải thoát giác 
ngộ là điều không cần thiết vì bản thân của vô 
minh tham ái vốn là hư huyễn, không có tự tính 
bất biến mà là Không tính, hay tính bất nhị của 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 131 


thực tại siêu việt, chính vì thế mà chỉ cần thể 
nhập viên giác tánh tức Phật tánh thì tức khắc 
ngay ở đó và lúc đó chấm dứt mọi luân hồi sanh 
tử khổ đau. 


Tuy nhiên đối với những hành giả thực hành 
theo phương pháp tiệm tu thì cho rằng quan 
điểm giác ngộ đột ngột đã không quan tâm 
đến vấn đề huân tu Giới Định Tuệ. Như trong 
Chương Bồ tát Văn Thù Sư Lợi và Chương Bồ 
tát Phổ Hiển, đây là hai Chương mà Đức Phật 
đã phủ nhận khả năng giác ngộ thông qua thực 
hành tuần tự một cách nghiêm khắc và, đặc biệt 
nếu hành giả nào không đạt được sự chứng ngộ 
đột ngột do không nhận ra viên giác tánh vốn 
hằng hữu và bất biến thì phải giải quyết như thế 
nào vì đơn giản là không phải ai cũng có khả 
năng chứng ngộ một cách đột ngột như những 
hành giả tu tập theo phương pháp đốn ngộ. 

Từ quan điểm của sự giác ngộ bất chợt và 
giác ngộ dần dần Kinh Viên Giác đã dung hòa 
cả hai trong các Chương một cách rất logic. 

Những Chương đầu, qua sự thỉnh cầu của 
các vị Bồ tát và sự khai thị của Đức Phật, sự 
chứng ngộ đột ngột là việc vô cùng thiết yếu, 
nhưng ở những Chương sau đó, kể từ Chương 


132 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


thứ ba trở về sau, cũng qua sự khai thị của Đức 
Phật thì việc tuần tự tu tập và dần dần chứng 
ngộ lại là một tiến trình cần thiết đối với những 
chúng sanh không có căn cơ lanh lợi. 

Với quan điểm cho rằng tất cả chúng sinh 
vốn là Phật do đó không cần phải làm gì để 
biến họ thành Phật mà chúng sinh chỉ cần thức 
tỉnh về Phật tánh hay thể nhập tính viên giác 
của chính mình, không cần phải trải qua thời 
gian lâu dài để tu tập bất kỳ phương tiện gì. Đối 
với quan điểm của những hành giả tu theo tiệm 
tiến thì nhìn con người dưới góc độ vô minh 
đầy tham ái, nên từ vô thủy kiếp đã phải bị luân 
hồi sinh tử và tràn ngập khổ đau vì thế mà chủ 
trương giải thoát luân hôi sinh tử khổ đau bằng 
cách tinh tấn hành trì Tam vô Lậu học Giới, 
Định, Tuệ trải qua nhiều thời gian chứ không 
phải là đột ngộ. 

5. Nhân Hạnh Bồ Tát Đạo 

Bồ tát đạo là một khái niệm đặc thù của 
Kinh điển Phật giáo, cả về Nguyên thủy lẫn Đại 
thừa; tuy nhiên, Phật giáo Đại thừa nhấn mạnh 
và phát triển khái niệm này nhiều hơn. Trong 
Kinh tạng và sử-luận Nguyên thủy, khái nệm Bồ 
tát được nhắc đến qua tiền thân của Phật Thích 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 133 


Ca trong Kinh Bổn Sinh (Jãtaka) thuộc Tiểu 
Bộ Kinh (Khuddaka-nikaya), địa vị Bồ tát của 
Ngài trong Kinh Trung Bộ (MaJjhima-nikäya), 
Buddhavamsa (Phật sử) và Cariyapitaka (Hạnh 
tạng)... với tư cách là một chúng sanh hữu tình 
như bao loài chúng sanh khác đang từng bước nỗ 
lực tu tập để đạt được giác ngộ. 

Về sau, đến thời kỳ phân chia bộ phái, tư 
tưởng Đại thừa phát triển khái niệm này thêm 
một bước cao hơn và mở rộng thêm từ không 
chỉ là một chúng sanh tự giác ngộ mà còn phải 
lăn xả thân mình để giúp đỡ chúng sanh, khiến 
chúng sanh cũng được giác ngộ: như trong DỊ 
Bộ Tông Luận (/šŠ#Z£#ã) chép: “7ấi cả 
Bồ tát không khởi dục tưởng, uế tưởng và hại 
tưởng. Vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh 
hữu tình mà nguyện sanh vào đường ác, đến 
đi tùy ý”°. Trên cơ sở này, khái niệm Bồ tát 
dần phát triển thành Bồ để tâm, Bồ tát hạnh, 
Bồ tát đạo... và thường xuất hiện trong hầu hết 
các Kinh điển Đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã... và điển hình 
nhất ở đây là Kinh Viên Giác. 


TINH 4. ‹.-....... ah... 
NHB TSEEÍE | 


134 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


EU 


Khái niệm Bồ fát (sa. Bodhisatva, zh. *? 
j) gồm có hai phần, trong đó: “Bodhi” nghĩa 
là Giác và “sattva” nghĩa là Chúng sanh hoặc 
là Tự thể. Do đó, Bồ tát nghĩa là những cá nhân 
có thể đạt được giác ngộ và giúp đỡ người khác 
cùng được giác ngộ; nói cách khác là Hữu tình 
giác (Eilf#Ÿ) và Giác hữu tình (#Ÿ#ï lẩ). 

Về mặt bản chất, Bồ tát gồm hai phần 
là Bồ đề tâm (Bodhicitta) và Bồ đề nguyện 
(Pranidhanabala); Bồ đề tâm tức là từ bi và trí 
tuệ; Bồ đề nguyện nghĩa là đại nguyện mong 
muốn cứu độ chúng sanh. Từ Bồ để tâm và 
Bồ đề nguyện này mà Bồ tát triển chuyển thực 
hành các việc làm, công hạnh cụ thể của mình 
— tức Bồ tát hạnh — thông qua Lục Ba la mật? 
(sa. Paramita, zh. ÿŸ⁄#Zã). Khi đã có đủ Bồ để 
tâm, Bồ đề nguyện và Bồ tát hạnh thì Bồ tát 
mới bắt đầu nhập thế, thực hiện cuộc đến — đi 
tự tại của mình trên con đường tự giác và giác 
tha viên mãn, con đường đó gọi là Bồ tát đạo. 
Và, Bồ tát đạo được xem là nền tảng căn bản để 
tiến lên Phật quả. 


5 Kinh Hoa Nghiêm (4wa/ưmsaka Si„ra) nêu lên 10 Ba la 
mật (Thập Ba la mật). Tức ngoài 6 Ba la mật như Bồ thí, 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tần, Thiền định, Trí tuệ ra thì có 
thêm: Phương tiện thiện xảo, Nguyện, Lực và Kiến thức. 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 155 


Nhân hạnh của Bồ tát ở trong Kinh Viên 
Giác thể hiện rõ nhất qua chương Phổ Nhãn 
Bồ Tát thứ ba, chương Bồ Tát Di Lặc thứ năm, 
chương Phổ Giác Bồ Tát thứ mười... thông 
qua việc chư Bồ tát khải thỉnh Phật khai thị về 
những thắc mắc như: Thứ lớp tu hành của Bồ 
tát (Tu hành thế nào? Tư duy làm sao? Những 
chúng sanh chưa ngộ, dùng phương tiện gì để 
khiến được khai ngộ?, Tu đạo Bồ đề của Phật 
có bao nhiêu cấp độ khác biệt? Trở vào trần lao 
thì thiết lập bao nhiêu thứ phương tiện giáo hóa 
để cứu độ chúng sanh?, hay Phát tâm thế nào để 
không rơi vào tà kiến? ...) 

Đức Phật dạy, Bồ tát muốn cầu Viên giác 
thanh tịnh (tự giác) phải nên chánh niệm, xa lìa 
các huyển, y theo Chỉ-Quán mà tu hành, kiên 
trì cấm giới, trụ nơi vô trụ, la các sự chướng, 
trừ các sự chấp, đoạn tận tham ái, phải phát 
nguyện rằng: “Con nguyện ngày nay trụ trong 
Viên giác Phật, nguyện được thân cận bậc thiện 
tri thức, chứ không gặp ngoại đạo và hàng Nhị 
thừa” (Chương 5)... Thị hiện ở thế gian thực 
hành hạnh lợi sanh (giác tha) phải lấy từ bi làm 
gốc, mượn tham dục vào trong sanh tử để giúp 
chúng sanh lìa bỏ ái dục, tuy hiện thân nơi cõi 


136 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


cát bụi trần lao nhưng tâm hằng thanh tịnh, vì 
tâm đại bi thương xót chúng sanh mà nhẫn nại 
đồng sự nhiếp, phương tiện hiện các hình tướng 
dù thuận hay nghịch để cứu độ, thị hiện lỗi lầm 
để tán thán phạm hạnh, không dẫn dắt chúng 
sanh vào chỗ không có luật nghi, phải nên phát 
tâm như thế này: “7ấ? cả chúng sanh cùng tận 
khắp hư không, con đều khiến thể nhập vào 
Viên giác cứu cánh, ở trong Viên giác không 
chấp có người giác ngộ, đoạn trừ các tướng 
Ngã và Nhân” (Chương 10)... 

Theo tinh thần Viên giác, Bồ tát phải dùng 
Vô trụ tâm, ở nơi Vô trụ xứ, không thiên chấp 
nhị biên kể cả trung đạo thì mới có thể cứu cánh 
giúp đỡ chúng sanh, phải đoạn lìa bốn tướng thủ 
chấp thì đó mới là nhân hạnh chân thật. Tông 
chỉ này rất giống với tông chỉ được đức Phật dạy 
trong Kinh Kim Cang: “Bất ưng trụ sắc sinh 
tâm, bất ưng trụ thinh-hương-vị-xúc-pháp sinh 
tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ”°. 


Nếu Bồ tát tu tập và giáo hóa chúng sanh mà 
còn thấy có ta độ - người được độ và pháp dùng 


6 Zh. TJễ{Ei¿ù › TIiễ[Ef ñWRKfỗU⁄#¡Ðì, lễ 
tt:ffT{ETfI“EJ2Ù /⁄ Sa. Nakvaci tpratisthitam cittam 
utpãdayifavyam 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác q57 


để độ thì đó là độ “Ngã - Nhân - Chúng sanh 
và Thọ giả”, chẳng phải là độ chúng sanh. Nếu 
còn các chấp trước nhị biên mà cho là đang độ 
sanh thì chính là đang nuôi dưỡng thêm những 
chấp ngã và phiền não vọng tưởng trong mình. 
Đây không những là tinh thần Bồ tát đạo trong 
Kính Viên Giác mà còn là tính thần chung cho 
những aI đang đi trên lộ trình này hướng tới Phật 
quả; như trong Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã 
(Astasahasrikã praJñaparamitä sũtra) có chép: 
“Tâm Như Lai không trụ bất kỳ đâu, không trụ 
trên các pháp hữu vì lẫn vô vì và cũng không 
rời khỏi sở trụ””, hay như tinh thần của Trung 
Quán Luận (Mũilamadhyamakakarikä): Hết 
thảy các pháp đều sinh ra từ gốc vô trụ... 

Từ nơi Vô trụ này mà Bồ tát học hết thảy 
thiện pháp, cầu đạo với hết thảy thiện tri thức, 
nuôi dưỡng G/ới-Định-Tuệ, nhờ đó mà được 
trí giác chiếu soi. Khi đã có đây đủ trí tuệ, Bồ 
tát phát khởi bi nguyện vào trong sanh tử để 
làm gương mẫu cho hết thảy chúng sanh, mượn 
nhân tham ái để vào cõi ái, vào cõi ái để độ 


7 Nguyên văn: “Apratistltàmaso hi tathàgato rhan 
samyaksambuddhad. Sa naiva samskrlte dhàtau sthlto 
asamskrite dhàtau sthito na ca tao vyutthitah”. 


138 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


chúng sanh ái và, độ tham ái cũng chính là độ 
sinh tử luân hồi. B¡-Trí-Nguyện là ba nên tảng 
của Bồ tát đạo, hay nói theo Kinh Duy Ma Cật 
(Vimalakïrti) chính là ““Irực tâm”, “Thâm tâm” 
và “Bồ đề tâm”. 

Thiền Luận của Daisetz Teitaro Suzuki nói: 
“Nơi nào có tâm Bồ đề được phát khởi, nơi đó 
là quốc độ của Bồ tát, vì tâm Bồ đề là quyến 
thuộc của Bồ tát. Nơi nào có Thâm tâm, nơi đó 
là quốc độ của Bồ tát, vì đó là nơi xuất sinh các 
thiện tri thúc. Nơi nào có phát đại nguyện, nơi 
đó là quốc độ của Bồ tát vì đó là nơi thi hành 
công hạnh” và, “Tâm từ bi (Mahakarumđ) là 
tỉnh thể của Tam muội (Samadlhi)... là phương 
tiện (Upäya) tự hiện thân cùng khắp vũ trụ... ”. 

Do đó, Bi-TríNguyện là dẫn xuất của 
Phương tiện, nung cất nên Phương tiện; Phương 
tiện hiện ứng ra bên ngoài chính là phát xuất 
từ nội hàm bi-trí bên trong. Nếu không được 
trưởng dưỡng từ Trí và BI bên trong thì đó 
không được gọi là phương tiện, đó là tà hạnh 
của tà ma ngoại đạo. Đây là điểm cần phải phân 
biệt rõ ràng. 

Và, Đức Phật dạy, một Bồ tát vào đời độ 
sanh phải nên phát nguyện “Nguyện tất cả 


V s Tổng Thuyết Tư Tưởng Đặc Thù Kinh Viên Giác 139 


chúng sanh cùng tận khắp hư không, con đều 
khiến thể nhập vào Viên giác cứu cánh”, tâm 
nguyện này là mẹ dưỡng nuôi của mọi Bát nhã 
và Thiền định, là mảnh đất tâm trồng nên bi- 
trí, là cội rễ của tám vạn bốn ngàn pháp môn 
phương tiện và là pháp ấn của một Bồ tát Viên 
Giác. 

Tuy là pháp môn Nhất thừa Viên đốn dành 
cho những bậc có căn tánh thượng thừa cũng 
như cảnh giới Viên giác thậm thâm vi diệu chỉ 
Phật cùng Phật mới tận giải rốt ráo, nhưng vì 
lòng đại bi thương xót tất cả chúng sanh mạt thế 
sau này mà chư Bồ tát trong pháp hội đã khải 
thỉnh Phật mở ra cánh cửa phương tiện thống 
nhiếp mọi căn cơ, để chúng sanh trung-hạ cũng 
có thể nương theo đây mà tu tập. Qua đây có 
thể thấy, các Ngài đã và đang độ sanh trong 
từng sát na qua nhiễu phương cách khác nhau 
từ trực tiếp đến gián tiếp, nên trong Chương thứ 
mười, Đức Phật đã tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Các 
ông có thể thưa hỏi Như Lai về những phương 
pháp tu hành như vậy, có thể trao cho tất cả 
chúng sanh đời mạt pháp con mắt đạo vô úy, 
khiến cho chúng sanh được thành Thánh đạo”. 


140 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Đó là đệ nhất bố thí trong các loại thí, đại 
thượng hạnh trong các đại hạnh. 

Mười hai vị Bồ tát xuyên suốt toàn bộ Kinh 
văn chính là hiện thân cho mỗi đức hạnh cần có 
ở một vị Bồ tát, mỗi danh hiệu tương ứng với 
mỗi phẩm cách mà những người đang đi trên lộ 
trình Bồ tát đạo như chúng ta phải trau dôi. 

Và đó không gì khác, chính là sự nỗ lực 
cần tu, lấy việc nuôi dưỡng bi-trí làm Nhân; 
tùy thời lợi tha, phát nguyện cứu giúp là Hạnh. 
Đây chính là nhân hạnh của Bồ tát trong Kinh 
Viên Giác. 


VỊ. Phương Pháp Hành Tn 


Trên nên tảng của Đại bi tâm, Đức Phật đã 
tùy theo căn cơ của tất cả chúng sanh mà khai 
mở các phương tiện thiện xảo qua các phương 
pháp tu tập rất cụ thể và thù ứng. Nếu đi sâu 
vào từng chi tiết một thì cần phải trình bày rất 
nhiễu, do vậy, chỉ xin tóm lược một số điểm 
trọng yếu như sau: 

I- Y theo Viên giác tu hành để đoạn trừ vô 

minh một cách vĩnh viễn. 

2- Phải tri nhận mọi hiện tượng huyễn hóa 
cũng như thanh tịnh, Niết bàn... đều 
xuất sanh từ tâm Viên giác mầu nhiệm 
của Như Lai chẳng khác gì hoa đốm 
g1ữa hư không. 

3- Không nên nhìn nhận vô minh trên 
phương diện bản thể học mà coi nó như 


142 


Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


một thực thể tự tổn tại, vì bản chất của 
vô minh cũng chỉ là huyễn hóa. 

Cần nhận thức mọi hiện tượng đều chỉ 
huyễn hóa như chính nó đang là bao 
gồm cả thân thể, tâm thức và muôn hữu 
vũ trụ. 

Dùng huyễn để tu các pháp huyễn, khi 
các huyễn đã diệt thì tánh viên giác hiển 
bày, giống như dùng hai khúc gỗ (ví cho 
huyễn) cọ xát nhau đề lây lửa, lửa cháy 
gỗ tiêu, tro bay khói diệt. 

Khi đã biết nó là huyễn thì liền xa lìa 
(Tri huyền tức ly). 

Khi đã xa lìa huyễn thì liền thức giác 
(Ly huyễn tức giác) mà không cần bất 
cứ phương tiện nảo. 

Không được chấp thủ ngay cả cái được 
gọi là viễn ly dù đó chỉ là một ý niệm 
rất nhỏ. Không chỉ xa lìa mọi huyễn hóa 
mà còn lìa xa tâm hư huyền, lìa xa cái 
được gọi là lìa xa, bản thân của sự lìa xa 
và không còn bất cứ điều gì được cho 
là lìa xa... vì “tri huyễn tức ly, ly huyễn 
tức giác”. 


VI Phương Pháp Hành Trì 143 


9- Phải đoạn trừ hai chướng: Lý chướng (#R 
bất) và Sự chướng (SE). Lý chướng có 
ý nghĩa giông như Sở tri chướng (T Ãll 
Bế) làm trở ngại cho chánh tri kiến. Sự 
chướng có ý nghĩa giống như Phiền não 
chướng (|). Theo Duy Thức Học 
và Trung Quán Phái thì Sở tri chướng 
(jñeyävarna, HT ÃII B#) là vô minh hoặc vô 
tri. Quy Mậu Luận Chứng Phái (ññ ñ 2n 
nể UÌQ của Trung Quán học phái cho rằng 
Phiền não chướng (JĂflỗfffZ) bao gồm ngã 
chấp và pháp chấp và nội dung của Sở tri 
chướng được nhận thức là sự biểu hiện. 
Tuy nhiên, Tự Tục Luận Chứng Phái (EH 
f mùa IIX) cho răng Phiền não chướng 
chỉ có ngã chấp, còn Sở tri chướng thì 
mới thuộc về pháp chấp. 


10-Phải triệt để buông bỏ sự chấp thủ vào 
bốn tướng Ngã, Nhân, Chúng sanh và 
Thọ mạng. Bốn tướng này sở dĩ có mặt 
là do vô minh, khi ngã tướng đã đoạn 
trừ thì ba tướng kia sẽ không có cơ sở để 
xuất hiện. 

11-Phải chấm dứt toàn bộ hai trạng thái của 
Ghét và Thương. 


144 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


12-Phải đoạn tận bốn loại thiền bệnh: Tác, 
Nhậm, Chỉ và Diệt. 

13-Phải thành tâm sám hối để tịnh hóa thân 

tâm. 

14-Phải thanh tịnh an cư và tinh tấn thực 

hành ba pháp môn Chỉ, Quán và Thiển- 
na. 
15-Trong ba pháp môn Chỉ, Quán và Thiển- 
na gồm có 25 phương pháp, hành giả có 
thể tùy duyên chọn một hoặc phối hợp 
hai hoặc ba pháp trong hai mươi lăm 
phương pháp ấy để tinh tấn hành trì. 

16-Nếu hành trì một trong 25 phương pháp 
này mà không đạt được kết quả thì phải 
chọn phương pháp khác. 

Trong Chương Bồ Tát Biện Âm. Đức Phật 
đã dạy về 25 Luân (phương pháp hành trì) như 
SaU: 

“Thiện nam tử! Viên giác thanh tịnh của tất 
cả Như Lai vốn không có sự tu tập và người tu 
tập, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, 
lúc chưa giác ngộ, y nơi huyễn lực mà tu tập, 
nên khi ấy mới có hai mươi lăm loại định luân 
thanh tịnh. 


VI Phương Pháp Hành Trì 145 


]- 


1 fữỂf 


2 BƯjE 


Nếu những Bồ Tát chỉ giữ cực tịnh'!, do 
tịnh lực mà dứt hẳn phiền não, thành tựu 
rốt ráo, chẳng rời chỗ ngồi mà nhập Niết 
Bàn ngay, Bồ Tát này gọi là chuyên tu 
Samatha (tức tu Chỉ) 

Nếu những Bồ Tát chỉ chuyên tu quán 
như huyển, nhờ thần lực Phật, biến hóa, 
biểu hiện mọi thứ tác dụng trên thế giới, 
thực hành đầy đủ diệu hạnh thanh tịnh 
của Bồ Tát, đối với pháp Đà la ni? chẳng 
mất tịch niệm và các tịnh huệ; Bồ Tát này 
gọi là chuyên tu Samapatti (tức tu Quán). 
Nếu những Bồ Tát chỉ chuyên diệt trừ 
các huyễn, chẳng thủ chấp vào tác dụng, 
tự đoạn tận phiển não, phiển não đoạn 
sạch liền chứng thật tướng, Bồ Tát này 
gọi là chuyên tu Thiễển na. 

Nếu những Bồ Tát trước giữ cực tịnh, 
dùng tâm tịnh tuệ chiếu soi các huyễn, 
ở ngay trong đó khởi hạnh Bồ Tát, Bồ 
Tát này gọi là trước tu Samatha (Chỉ), 


: Hoàn toàn tịch lặng, thanh tịnh 
IÉ (đharami): Tổng trì là tuệ lực có thê ghi nhớ và gìn 


giữ vô lượng vô số Phật pháp, không hề quên mất 


146 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


sau tu Samapatti (Quán)? 

5- Nếu những Bồ Tát dùng tịnh tuệ chứng 
được tánh cực tịnh, liền đoạn phiển não, 
vĩnh viễn xa lìa sanh tử, Bồ Tát này gọi 
là trước tu Samatha, sau tu Thiển na. 


6- Nếu những Bồ Tát dùng tuệ tịch tĩnh, lại 
hiện sức huyễn, biến hóa mọi thứ để độ 
thoát chúng sanh, sau đó đoạn trừ phiển 
não mà nhập tịch diệt, Bồ Tát này gọi là 
trước tu Samatha, giữa tu SamapatfI, sau 
tu Thiền na. 

7- Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh 
đoạn trừ phiền não xong, sau mới phát 
khởi diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát để 
độ các chúng sanh, Bồ Tát này gọi là 
trước tu Samatha, giữa tu Thiển na, sau 
tu SamapatffI. 

8- Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh, 
tâm dứt hết phiển não, lại cứu độ chúng 
sanh, kiến lập thế giới, Bồ Tát này gọi 
là trước tu Samatha, sau đồng lúc tu 
Samapatti và Thiền na. 


3. Tam Ma Bát Đề: tu quán 


VI Phương Pháp Hành Trì 147 


9- Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh 
giúp phát huy mọi thứ biến hóa, sau 
mới dứt trừ phiền não, Bồ Tát này gọi là 
trước đồng lúc tu Samatha và Samapatti, 
sau tu Thiền na. 

10-Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh 
giúp đạt đến tịch diệt, sau lại khởi lên tác 
dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát này gọi 
là đồng lúc tu Samatha (chỉ) và Thiền 
na, sau tu Samapatti (quán). 

11-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy 
thuận các chủng loại mà đạt cực tịnh, Bồ 
Tát này gọi là trước tu Samapatti (quán), 
sau tu Samatha (chỉ). 

12-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa 
các loại cảnh giới mà đạt tịch diệt, Bồ 
Tát này gọi là trước tu SamapatfI sau tu 
Thiền na. 

13-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa 
mà làm Phật sự, an trụ tịch tính mà 
đoạn phiền não, Bồ Tát này gọi là trước 
tu SamapattI, giữa tu Samatha, sau tu 
Thiền na. 


148 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


14-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa 
tác dụng vô ngại, đoạn phiển não tôi, 
an trụ cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước 
tu Samapatt(i, giữa tu Thiển na, sau tu 
Samatha. 


15-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa và 
các tác dụng phương tiện rồi tùy thuận 
đầy đủ với hai loại cực tịnh và tịch diệt, 
Bồ Tát này gọi là trước tu Samapatti, 
sau cùng lúc tu Samatha và Thiền na. 

16-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa và 
khởi lên các loại tác dụng để giúp đạt 
đến cực tịnh, sau đó đoạn trừ phiển não, 
Bồ Tát này gọi là đồng lúc tu Samapatti 
và Samatha, sau tu Thiển na. 

17-Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa trợ 
giúp cho tịch diệt, sau an trụ trong thanh 
tịnh, tĩnh lự vô tác, Bồ Tát này gọi là 
cùng lúc tu Samapatti và Thiền na, sau 
tu Samatha. 

18-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà 
khởi cực tịnh, an trụ trong thanh tịnh, 
Bồ tát này gọi là trước tu Thiển na, sau 
tu Samatha. 


VI Phương Pháp Hành Trì 149 


19-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà 
phát khởi tác dụng, công dụng tùy thuận 
nơi tất cả cảnh nhưng đều tịch tĩnh, Bồ 
Tát này gọi là trước tu Thiển na, sau tu 
SamapatfI. 

20-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt, 
an trụ các loại tự tánh trong tịnh lự mà 
khởi lên mọi biến hóa, Bồ Tát này gọi là 
trước tu Thiển na, giữa tu Samatha, sau 
tu SamapatfI. 

21-Nếu những Bồ Tát dùng năng lực tịch 
diệt, nơi tự tánh vô tác mà khởi lên tác 
dụng cảnh giới thanh tịnh rồi quay về 
tịnh lự, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền 
na, g1ữa tu SamapatfI, sau tu Samatha. 

22-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt, 
khiến mọi sự thanh tịnh rồi trụ nơi tịnh 
lự để khởi lên các biến hóa, Bồ Tát này 
gọi là trước tu Thiền na, sau đồng lúc tu 
Samatha và Samapat(I. 

23-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt 
giúp cho cực tịnh rồi khởi lên mọi biến 
hóa, Bồ Tát này gọi là trước đồng lúc tu 
Thiền na và Samatha, sau tu Samapatti. 


150 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


24-Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt 
để trợ giúp cho sự biến hóa rồi khởi lên 
trạng thái thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, 
Bồ tát này gọi là trước đồng lúc tu Thiền 
na và SamapattI, sau tu Samatha. 

25-Nếu những Bồ Tát dùng trí tuệ viên 
giác để hòa hợp trọn vẹn với tất cả, đối 
với mọi tánh và tướng đều không xa rời 
tánh giác, Bồ Tát này gọi là tu tập viên 
mãn ba pháp (chỉ, quán và thiền na), tùy 
thuận với tự tánh (Viên giác) thanh tịnh. 


Thiện nam tử! Như vậy gọi là hai mươi lăm 
pháp tu của Bồ Tát mà tất cả Bồ Tát đều phải 
như thế tu hành. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh 
đời mạt pháp y theo hai mươi lăm pháp tu ấy 
(tu hành) thì phải giữ gìn phạm hạnh, tư duy 
tịch tĩnh, trải qua hai mươi mốt ngày thành tâm 
sám hối. Đánh dấu rõ ràng vào từng mỗi một 
trong số hai mươi lăm bánh xe ấy! và chí tâm 
nguyện cầu, rồi thuận tay chọn lấy một pháp tu, 
y theo sự khai thị (trong pháp tu) đã chọn, liền 
biết (căn cơ của mình) là đốn hay tiệm. Nếu chỉ 
có một niệm nghi ngờ hối hận thì không thể 
thành tựu.” 


4 _ lfñ - Luân: Vòng, bánh xe, nghĩa bóng là pháp tu 


VỊI. Quả Vị Tu Chứng 


Mười phương pháp giới không thể tách rời 
một tâm và một tâm không thể tách rời Viên 
giác tánh. Tâm viên giác của Như Lai không 
còn mảy may chấp thủ dù đó là Bồ Đề hay Niết 
Bàn, cũng không có sự thủ chấp dù đó là Phật 
quả hay phi Phật quả vì tự tánh của viên giác 
là phi tánh. Viên giác của Như Lai siêu việt 
sanh-diệt, đến-đi, tịnh-uế, yêu-ghét, mê-ngộ, 
khổ-lạc... Tuy nhiên, do chúng sinh vô minh 
nên khởi lên nhiều thứ vọng chấp vì thế Đức 
Thế Tôn đã từ bi chỉ dạy khiến xa lìa mọi ảo 
tưởng, tà kiến... 

Theo lời Phật dạy trong Kinh Viên Giác thì, 
cách cơ bản nhất để chúng sinh chấm dứt trạng 
thái đau khổ và đạt được giác ngộ hoàn toàn là 
loại bỏ vô minh, tức là nhận ra rằng mọi hiện 
tượng không phải là một thực thể vĩnh hằng mà 


152 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


chỉ là một ảo ảnh thoáng qua, do đó không nên 
bám víu vào bất cứ thứ gì. 

Bất cứ chúng sanh nào cũng có khả năng 
loại bỏ vô minh và đạt được sự giác ngộ viên 
mãn một cách nhanh chóng vì tất cả chúng sanh 
đều có đủ viên giác tánh. 

Đối với những chúng sanh độn căn, tâm 
trí thấp kém khả năng kiểm soát suy nghĩ và 
cảm xúc chưa đủ mạnh thì cần phải tinh cần 
thực hành từng bước một theo ba phương pháp 
thiển đó là: Chỉ (samatha), Quán (samäpatti) 
và Thiên-na (dhyãna). 

Đối với thiền Chỉ (Samatha) thì phải đình 
chỉ mọi vọng tưởng, giữ tâm tuyệt đối tĩnh lặng. 
Tĩnh lặng từ bản thân và mở rộng khắp toàn 
mười phương thế giới. Sự tĩnh lặng tuyệt đối sẽ 
đạt đến giác ngộ. 

Đối với thiền Quán (Samäpatti) thì cần 
phải chấm dứt hoàn toàn cảm giác và nhận 
thức. Phương pháp này là phương pháp dùng 
huyễn để tu huyển do vậy phải nhận thức đầy 
đủ rằng tất cả các căn và đối tượng đều dựa trên 
sự chuyển hóa huyển hóa, không nên chấp thủ 
vào các huyển ảo mà chỉ nên tập trung tâm thức 
vào tánh viên giác. 


VII s Quả Vị Tu Chứng 153 


Đối với Thiên-na (Dhyãna) một biểu thị 
cho sự tập trung thiển định. Đây là một phương 
pháp tu tập để giác ngộ bao gồm việc tập trung 
tâm trí vào một đối tượng để chấm dứt mọi vọng 
niệm. Để thực hành phương pháp này, hành giả 
nên thực tập quán sát hơi thở. Cần phải phân 
biệt rõ ràng số lượng hơi thở của mình và nhận 
thức đầy đủ về sự sinh, trụ và diệt của mọi ý 
ngh1. 

Bằng những phương pháp tu tập này, sẽ đạt 
được giác ngộ hoàn hảo khi hành giả không còn 
phân biệt bất cứ điều gì dù trên mặt nhận thức 
hay cảm xúc mà nhận thức mọi hiện hữu một 
cách chân xác như chúng đang là trên nền tảng 
của sự bình đẳng bất nhị. 

Kinh Viên Giác dung thông đối với mọi căn 
cơ, dù đại hay tiểu, tiệm hay đốn, lợi căn hay 
độn căn đều có thể y theo Kinh Viên Giác để tu 
tập và kết quả đều có thể ngộ nhập tánh Viên 
Giác thanh tịnh. 


VII. Triết Học Viên Giác Trước 
Xu Hướng Ai Kủ Của Thời Hiện Đại 


Như chúng ta đã biết, song song với sự phát 
triển như vũ bão của xã hội là sự xuất hiện ngày 
càng nhiều hàng loạt các tiện nghi từ vật chất 
đến tinh thần dung dưỡng cho đời sống của con 
người. Những phát minh công nghệ ngày một 
chiếm lĩnh vị thế, sự xuất hiện của các trào lưu 
tư tưởng cho rằng con người là trung tâm của vũ 
trụ ngày một phổ biến và được tuyên dương... 
vô hình chung đã tạo thành làn sóng lệch lạc 
trong tư duy, dẫn đến căn bệnh trầm kha của 
nhân loại ngày nay — Bệnh ái kỷ (yêu cái Tôi). 

Đồng ý rằng, công nghệ tiên tiến cũng như 
tư tưởng cởi mở là những dấu diệu cho thấy 
sự trưởng thành và tiến bộ từng ngày của nhân 
loại. Tuy nhiên, nếu thiếu trí tuệ trong việc tiếp 


VIII = Trất Học Viên Giác Trước Xu Hướng Ái Kỷ Của Thời Hiện Đại 155 


nhận và cân bằng chúng, chúng ta sẽ dần đi vào 
vũng lầy của tà kiến, dẫn đến việc yêu bản thân 
thái quá, cuồng si trong việc để cao cái Tôi cá 
nhân. Và, một khi cái Tôi cá nhân không được 
kiểm soát, chúng ta sẽ dễ dàng mắc vào cái bẫy 
của ích kỷ, kiêu ngạo và vô cảm... đây là vấn 
đề đáng báo động của xã hội hiện đại ngày nay. 

Trở lại với triết học tánh Không và triết lý 
bất nhị trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy, 
muôn pháp ở thế gian từ Ngã - Nhân - Chúng 
sanh đến Thọ mạng (thọ giả) đều là Vô tự tính, 
không có thực thể và không trường cửu bất diệt. 
Chúng do giả hợp mà thành, từ vô minh vọng 
động mà khởi tạo, nếu không thấy rõ thực tướng 
đó mà bám chấp vào chúng thì chẳng khác nào 
dạo chơi trong mộng: vui-buồn, được-mất, 
khen-chê.... cuối cùng cũng chỉ là hư vô. 

Tuy nhiên, Phật dạy “Không” nhưng không 
có nghĩa là phủi sạch tất cả. Chớ đồng nhất 
“Không tánh” với chủ nghĩa Hư vô (Latin: NIh1l, 
English: Nihilism). Mắt thấy tất cả sắc, tai nghe 
tất cả tiếng... nhưng tâm không trụ trước, thấy 
có thân này từ năm uẩn - bốn đại tạo thành, nhờ 
có nó mà ta có thể hành hết thảy thiện nghiệp, 
tu hết thảy công đức; do đó, chăm sóc và trân 


156 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


trọng nó nhưng không chấp vào nó, tức khác 
ái ngã vị kỷ. Không chấp có cũng chẳng chấp 
Không, không buông bỏ nhưng cũng chẳng 
nắm giữ, Xả hết thảy ác pháp nhưng không có 
bất kỳ thiện pháp nào mà không thực hiện, xả 
nhưng bất xả, chẳng thấy có sự khác biệt giữa 
ta - người và chúng sanh, thấy mình trong mọi 
người và ngược lại... 

Đây chính là triết lý Bất nhị của Kinh Viên 
Giác. Ở nơi bất nhị này mà ung dung tự tại, vô 
ngã lợi tha, xả ly thủ chấp mà thành tựu an lạc 
tuyệt đối, xây dựng một thế giới quan trên căn 
bản trí tuệ, yêu thương và bình đắng, từ đó mà 
hóa giải mọi xung đột do chính cái Tôi ảo hóa 
tạO ra. 

Phật pháp vốn chưa từng lập ngoài pháp thế 
gian, Phật pháp và thế pháp là lăng kính phản 
ảnh lẫn nhau, từ trong Phật pháp ta thấy thế 
pháp và ngược lại. Từ lăng kính Vô ngã trong 
Viên Giác ta thấy pháp Hữu ngã ở thế gian. 
Chúng sanh từ căn nguyên mấu chốt này mà 
sinh ra biết bao kiến giải sai lầm dẫn đến hệ 
luy muôn vàn khổ đau; từ thấy Hữu ngã mà 
sinh ra ái Ngã (ái kỷ), từ ái Ngã mà có phân 
biệt hơn thua, có tranh giành lợi hại, có vướng 


VIII = Trất Học Viên Giác Trước Xu Hướng Ái Kỷ Của Thời Hiện Đại 157 


mắc xung đột, có vô cảm ích kỷ cho đến lệch 
lạc vô đạo đức; đặt cái Tôi đó ở vị trí và quyền 
lực cao nhất và khiến mọi thứ phải thuần phục 
xung quanh cái Tôi đó, nếu không được như ý 
thì phiền não lập tức nổi dậy, nghiệp và sanh tử 
cũng từ đây mà phát sinh. 

Ngược lại với Hữu ngã hay ái kỷ đau khổ, 
luân hồi là Vô ngã niết bàn, an lạc; nơi nào có 
Vô ngã nơi đó là Niết bàn, Tịnh độ. Nếu từ đây 
mà nhìn nhận, đem trí Viên giác chiếu soi trong 
cuộc sống hàng ngày ở thế gian thì chính là 
thân phàm phu mà cư trú trong Tịnh cảnh, nơi 
mạng căn hữu hạn của chúng sanh mà thể nhập 
thọ lượng vô hạn của Niết bàn. 


Triết học trong Viên Giác chính là triết 
thuyết tánh Không và triết lý bất nhị, chúng tuy 
hai nhưng lại là một, với người thượng căn - 
thượng trí thì đó là cửa ngõ để vào nhà Nhất 
thừa, với người căn tánh thấp hơn thì đó là giá 
trị sống, là nhân sinh quan hướng tới cuộc sống 
hạnh phúc bình phàm. 

Xã hội văn minh và phát triển, chúng ta như 
có thêm cánh tay phải đắc lực cho việc đơn giản 
hóa cuộc sống, nâng cao tiện nghi vật chất, nếu 


158 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


biết tận dụng chúng đúng cách, thêm vào đó 
là tư duy quán chiếu và thiển tập, đoạn lìa mọi 
chấp trước cả về Ngã (Ta) lẫn Ngã sở (cái của 
Ta) thì đó mới thật sự là tiện nghi viên mãn cả 
về vật chất lẫn tinh thần. 

Và, giá trị của Kinh Viên Giác chính là nuôi 
dưỡng một đời sống tinh thần khỏe mạnh, trí 
tuệ, nâng cao nhận thức và hướng tới sự thức 
tỉnh sau giấc ngủ dài vô minh của con người. 


IX. Kết Luận 


Kinh Viên Giác này đã khẳng định rõ là 
tánh Viên Giác thanh tịnh luôn luôn hằng vĩnh, 
vô tận và bất nhị. Viên Giác được hiểu là Pháp 
thân (dharmadhatu). Đối với những chúng sinh 
bình thường thì khi đạt được giác ngộ thì sự 
giác ngộ hoàn hảo ấy phụ thuộc vào sự nhận 
thức trực tiếp về sự không khác biệt của thân 
thể, trí tuệ và cảnh giới. 

Các khái niệm được thiết lập bởi các kiến 
giải phân biệt trên nền tảng của triết lý nhị 
nguyên đều chỉ là những giả định sai lầm về 
thực thể siêu việt. Khơi dậy nhận thức thực 
chứng, hiển lộ trọn vẹn tính Viên Giác thanh 
tịnh là bản chất Phật bên trong, là cảnh giới của 
pháp thân, cảnh giới của sự chứng ngộ trí tuệ 
bên trong và là tính bất nhị của Bồ đề tâm tối 
thượng. 


160 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc “Nhất 
thừa Viên giáo”, dạy về giáo lý viên mãn xuất 
phát từ các lời thỉnh cầu của mười hai vị Bồ 
Tát và sự từ bị khai thị của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Kinh đã dạy về việc thực hành giới, 
định tuệ từ cao đến thấp, từ đơn giản đến sâu 
xa. Trình tự bao gồm nội dung ba phương pháp 
tu tập Chỉ (samatha), Quán (samapatti) và 
Thiển-na (/hãna) để minh tâm kiến tánh, liễu 
giải vô minh, vì thế mà phiển não, niết bàn, 
đốn, tiệm, thiện hữu tri thức, luân hồi sanh tử, 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, lý chướng, sự 
chướng, tri, giác, ly, chứng... đều rũ sạch, đoạn 
trừ toàn bộ vô minh kiến chấp, chứng nhập tính 
Viên Giác thanh tịnh tuyệt đối. 

Khi trong tâm không còn những khái nệm 
phân biệt hư huyễn nữa thì trí giác sẽ tự nhiên 
xuất hiện, đó chính là tính viên giác cũng được 
hiểu là tính không hoàn toàn thanh tịnh bất nhị 
và bất động. 

Kinh Viên Giác là một trong những bộ kinh 
quan trọng của Phật giáo Đại thừa dành cho 
những hàng thượng căn, trung căn lẫn hạ căn, 
bao gồm các phương tiện tu tập từ từ và nhanh 


IX s Kết Luận 161 


chóng tức Đốn và Tiệm. Mười hai vị Bồ Tát thay 
mặt cho chúng hội và tất cả chúng sanh đời mạt 
pháp nêu lên một số câu hỏi rất sâu sắc và thỉnh 
cầu Đức Phật khai ngộ cho họ về tất cả những 
chướng ngại mà chúng sanh gặp phải trong quá 
trình tu tập cũng như những phương pháp tu tập 
để tiêu trừ chướng ngại, không rơi vào tà kiến, 
điên đảo, vọng tưởng và có được tuệ giác viên 
mãn, giải thoát vòng luân hồi sinh tử khổ đau. 

Phần cốt lõi của kinh đã tập trung vào hai 
câu hỏi hết sức quan yếu đó là: Thứ nhất, cảnh 
giới giác ngộ viên mãn là gì? Thứ hai, chúng ta 
có thể thực hành những loại phương pháp nào 
để đạt được cảnh giới giác ngộ viên mãn ấy? 

Cảnh giới giác ngộ viên mãn theo kinh văn 
đó là năng lực thanh tịnh hoàn hảo của tâm trí. 
Với tuệ giác siêu việt và trọn vẹn thì muôn hữu 
vũ trụ đều bình đẳng bất nhị nên không tạo ra 
bất kỳ cảm giác ham muốn, yêu ghét nào. 

Tuy nhiên vì chúng sinh vô minh nên không 
thể nhận thức được nguyên lý duyên khởi của 
toàn bộ thế giới nên cho rằng mọi thứ trên thế 
giới là những thực thể tổn tại vì thế mà dùng lý 
trí để phân tích các thực thể theo vọng tưởng tà 
kiến, đồng thời tìm cách tìm hiểu chúng xuyên 


162 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


qua lăng kính vô minh từ đó tạo ra vọng tưởng 
thủ chấp... đó là nguyên nhân khiến tâm trí 
chúng sinh bị trói buộc và tự biến mình thành 
nạn nhân của đau khổ. 


Bố cục của Kinh Viên Giác rất chặt chẽ 
nhưng không ngoài hai yếu tố quan yếu đó là 
giáo nghĩa thậm thâm vi diệu và phương pháp 
hành trì cụ thể để đạt được sự chứng ngộ viên 
mãn. Ở mặt chân đế thì giáo nghĩa bất nhị tính 
không vốn là những giáo nghĩa siêu việt mà chỉ 
đối với những ai đã thể nhập chân lý mới có thể 
liễu giải một cách trọn vẹn và đây cũng là những 
giáo nghĩa cốt tủy của Phật giáo Đại thừa và, 
với những phương pháp hành trì thì Đức Phật đã 
khai thị trực tiếp về các loại thiển định và các 
vấn đề liên quan khác, chẳng hạn như cách thức 
an cư, sám hối, phương thức chọn một vị thầy và 
cách duy trì một mối quan hệ đúng đắn với một 
bậc thiện hữu tri thức v.v... 


Kinh Viên Giác dạy rõ về ý nghĩa của các 
chướng ngại cũng như các phương pháp thực 
hành để đoạn trừ chúng. Đức Phật dạy hai 
chướng ngại chủ yếu mà chúng ta thường đối 
diện trong lúc tu tập đó là Lý chướng và Sự 


IX s Kết Luận 163 


chướng (TH, SE— lŠ)', bên cạnh còn có bốn 
tướng mà chúng ta thường chấp thủ đó là Ngã 
tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng và Thọ 
mạng tướng, (1, À.,*“E, 5fVIJB); ngoài ra 
còn có hai trạng thái ghét và yêu (|8 ` 3š — 
15); bốn loại thiền bệnh đó là Tác ([E). Nhậm 
(Œ), Chỉ (1E) và Diệt ())?. Để đoạn trừ hai 
chướng, sự chấp thủ vào bốn tướng, hai trạng 
thái yêu ghét và bốn loại thiển bệnh, Đức Phật 
đã dạy rõ về các phương tiện tu tập trong đó 
có ba pháp tu căn bản: Chỉ (Samatha), Quán 
(Samapatti) và 7Thiên-na (Jhãna). Trong ba 


I1 Lý chướng (#ÊlŠ) ý nghĩa giống như Sở tri chướng (ffZ[I 
lễ), làm trở ngại cho chánh tri kiến. Sự chướng (SE) ý 
nghĩa giống như Phiền não chướng (ïlấẴ). 

21. Bệnh tác: Là bệnh cho rằng thực hiện nhiều công hạnh 
hay dụng công nhiều thì được chứng ngộ. 

2. Bệnh nhậm: Là bệnh cho rằng vì vốn tự có sẵn tính Viên 
giác nên mặc tình không cần dụng công tu tập gì cả mà vẫn 
ngộ nhập Viên giác tánh. 


3. Bệnh chỉ: Là loại “bệnh” cho rằng loại bỏ suy nghĩ, chấm 
dứt mọi loại tư duy thì có thê đạt được giác ngộ viên mãn. 
Đây là một quan niệm sai lầm. Vì giác ngộ viên mãn 
không thê đạt được bằng cách dừng lại mọi ý nghĩ mà là 
đoạn tận vô minh ngã kiến.... 

4. Bệnh diệt: Là bệnh cho rằng diệt hết phiền não mọi sự 
không có gì nên rơi vào cái chấp ngoan không chưa phải 
là sự chứng ngộ tốt ráo... 


164 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


pháp môn căn bản này được chia thành 25 định 
Luân tức là 25 phương pháp thực hành để tịnh 
hóa thân tâm, đoạn trừ mọi vô minh và đạt được 
sự giác ngộ viên mãn. 

Với những chúng sanh phàm phu, do nghiệp 
chướng sâu nặng đã tạo tác từ quá khứ nên việc 
tu hành khó thành tựu được, vì thế Đức Phật đã 
bi mẫn dạy rằng, tất cả chúng sanh ở thời mạt 
pháp muốn tu tập giáo pháp Đại thừa trước tiên 
cần phải thành tâm sám hối để tịnh hóa thân 
tâm, rồi sau đó mới tinh cần thực hành ba pháp 
môn đã được Đức Phật khai thị như thế thì sẽ 
chứng nhập tính Viên giác. 

Đức Phật cũng đã khẳng định rằng, không 
có bất cứ giới hạn nào cho việc chứng nhập 
Viên giác tính và cũng không có bất cứ giới 
hạn nào cho biển học và biển hành của bất kỳ 
hành giả nào. 

Tư tưởng chủ đạo cho thấy tất cả chúng sinh 
đều có tâm giác ngộ viên mãn tức Viên giác 
tánh nhưng chỉ vì bị lừa dối bởi vô minh tham 
ái, thủ chấp, vọng tưởng v.v... nên bị luân hồi 
khổ đau trong sáu cõi. Vì thế nếu tịnh hóa được 
bản tâm, loại bỏ mọi sĩ mê tham dục thì có thể 
giải thoát mọi lậu hoặc khổ đau. 


X. Phương Pháp Luận Giảng Kinh 
(Phụ Lục) 


Phương pháp luận giải kinh điển trong Phật 
giáo thì gồm có rất nhiều, tuy nhiên trải qua quá 
trình đào thải của lịch sử, cho đến nay chỉ còn 
lại hai phương pháp thuộc tông Thiên Thai và 
tông Hiển Thủ là được các vị giảng sư sử dụng 
nhiễu nhất và phổ biến nhất. Thiết nghĩ, bất 
kể vị pháp sư thuộc tông phái nào, giảng giải 
kinh gì thì cũng cần nên biết đến hai phương 
pháp này để có thể giảng giải kinh điển một 
cách có hệ thống, đúng theo trình tự, thứ lớp và 
khiến cho người nghe, người đọc dễ dàng tiếp 
nhận chánh pháp một cách thấu đáo, rõ ràng và 
không sai lệch. 

Hai phương pháp giảng kinh vừa đề cập đến 
chính là: Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (TLEE5<“3) 
của Tổ Trí Khải (58) thuộc tông Thiên Thai 


166 Thích Viên Lý VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


(X8) và Khai Khải Thập Môn (Ell1-TÏ*Ì): 
của tông Hiền Thủ Hoa Nghiêm (l FT #Šllt). 
1. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (ñ:  “3Š): 

Do đại sư Trí Khải (S58) của tông Thiên 
Thai @K@âR) thiết lập <3 bao gồm 
năm điều thứ tự để giảng giải một bộ kinh như 
sau: 


— 
' 


Thích kinh danh (5Š 2¬): Giải thích ý 

nghĩa về tên gọi của bộ kinh. 

Biện kinh thể (fŠf): Giải thích rõ 

thể tánh của bộ kinh. 

3- Minh kinh tông (HHfŠ2E): Nói rõ về 
tông chỉ của bộ kinh. 

4- Luận kinh dụng (WàfZjH): Nói rõ về 
công dụng, lợi ích mà bộ kinh mang lại. 

5- Phán giáo tướng (*#1JÄ): Nói rõ giáo 

tướng của kinh, để định lập vị trí giá trị 

của bộ kinh. Xác lập lời dạy của bộ kinh. 


© 
' 


Ngoài Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, Đại sư Trí 
Khải (#58) còn gọi là Đại sư Trí giả (#ZK 
Ăill) cũng đã sử dụng Thất Phiên Cộng Giải (+ 
#1‡fff) để phối hợp cho phương pháp luận giải 
Kinh điển của mình. Thất Phiên gồm có: 


X * Phương Pháp Luận Giảng Kinh (Phụ Lục) 167 


1- Phiêu chương (E25Z) Tức nêu danh rõ 
ràng năm chương Thích danh, Biện thể, 
Minh tông, Luận dụng, Phán giáo. 


© 
' 


Dẫn chứng (3| 5Š): Nói rõ vận dụng của 
năm chương, trích dẫn kinh văn, lời Phật 
dạy để làm chứng cứ, không được tùy ý 
thêm bới. 
Sanh khởi (“E#Đ): Nói rõ thứ tự của 
năm chương, từ thô đến tế. 
Khai hợp (BÌÊï): Chỉ sự khai triển và 
hợp nhất của năm chương. 
Liệu giản (Hi): Tiến hành chọn lọc 
giải đáp những điểm còn hoài nghi, đạo 
lý chưa hiểu trong kinh. 
Quán tâm (,Ù›): Thực tế tu hành thể 
chứng quán tâm, chứ chắng phải dừng ở 
nghe hiểu mà thôi. 
Hội nghỉ (ŸZš): Giải thích các điểm 
nghi ngờ, có vẽ như thiếu sự nhất quán 
ở trong chính bộ kinh hoặc so với những 
bộ kinh khác. 

Trên đây là phương pháp giảng kinh theo 
Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, Thất Phan Cộng 
Nghĩa của đại sư Trí Khải tông Thiên Thai. Kế 


G› 
' 


+ 
' 


Ch 
' 


^® 
] 


¬ 
' 


168 Thích Viên Lý s VIÊN GIÁC KHÁI LUẬN 


tiếp xin giới thiệu cách giảng kinh thứ hai của 
tông Hiền Thủ Hoa Nghiêm đó là Thập Môn 
Khai Khải. 

2. Khai Khải Thập Môn (B8ñ-T-Ƒ): 

Do đại sư Pháp Tạng (ÈE##) của tông Hiển 
Thủ (Êƒ Eï) biên soạn. 

Khai khải Thập môn (Ñ#-TƑ) tức là từ 
mười cách thức để phân biệt giảng giải toàn bộ 
ý nghĩa trọng yếu của một bộ kinh. Mười cách 
thức này bao gồm có: 

1- Tổng thích danh đề (218): Giải 

thích tổng quát tên của kinh. 

2- Giáo khởi nhân duyên (Ÿ#UšB[Í#): 

Nói rõ nhân duyên phát khởi giáo nghĩa. 

3- Tạng thừa nhiếp thuộc (I2ERilRi): 

Nêu rõ kinh thuộc vào tạng nào, thừa nào. 

4- Thể tánh thâm viễn (ñB[EÖZ3⁄): Khảo 
sát thể tánh thâm sâu của bộ kinh. 
Năng thuyên giáo thể(RÉš2Ÿ88): Trình 
bày giải thích rõ thể tánh của giáo pháp. 
Sở bị cơ nghỉ (FT{#Ä'): Khế hợp căn 
cơ của mỗi chúng sanh với giáo pháp 
trong kinh. 


ch 
' 


= 
' 


X * Phương Pháp Luận Giảng Kinh (Phụ Lục) 169 


7- Tông thú phân biệt (ZZiÄ42?7IÌ): Tông 
chỉ và đường hướng của kinh. 

8- Lực dụng thù thắng (7)H17RRf): Nêu 
rõ công dụng thù thắng của bộ kinh. 

9- Truyên dịch lưu thông ([šŠñ35): Nói 
rõ lịch sử truyền bá, phiên dịch và lưu 
hành của bộ kinh. 

10- Giảng giải kinh văn (58£ff#|%): Giải 
thích ý nghĩa quan trọng từng phần trong 
bộ kinh. 

Như trên là nội dung Thập Môn Khai Khải 
của tông Hiển Thủ, giải thích rõ ràng trình tự 
thuyết giảng của một bộ kinh. 

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu rõ được hai 
cách để giảng giải và nắm vững nội dung, tông 
chỉ của một bộ kinh. 

Cần nhận thức rõ rằng, mỗi một phương 
pháp đều có mục đích, xu hướng giảng giải 
khác nhau nhằm khiến cho người đọc tiếp cận 
bộ kinh một cách chân thật và dễ dàng lĩnh hội 
được những yếu chỉ mà bộ kinh hướng tới cứu 
cánh tối hậu. 


Tài Liệu Tham Khảo 


Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán 
Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh 

Phố Hiền Bỏ Tát Pháp Kinh 

Kinh Lăng Nghiêm 

Kinh Kim Cang 

Kinh Pháp Hoa 

Đại Kinh ÄMZiunkyapufa (Trung A Hàm, 
Majhima Nikaya) 

Kinh Hoa Nghiêm 

Kinh Đại Bảo Tích 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 

Kinh Pháp Bảo Đàn 

Kinh Duy Ma Cật 

Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã 

Viên Giác Đại Sơ, Lược Sớ Chú Kinh Đại 
Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu 
Nghĩa (Sa môn Tông Mật) 


172 Thư Mục Tham Khảo 


«Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng (Sa 
môn Tuệ Chiểu) 

° Khai Nguyên Thích Giáo Lục (Sa môn Trí 
Thăng) 

° _ DỊ Bộ Tông Luận 

‹_ Thiền Luận (Daisetz Teitaro Suzuki) 


Phần Hai 


KINH VIÊN GIÁC 


Việt Dịch 


Ngài Buddhatràta — Phật-đà-đa-la (ÈZ⁄2#) 
dịch Kinh Viên Giác từ tiếng Sanskrit sang chữ Hán. 


Tỳ kheo Thích Viên Lý 
dịch Kinh Viên Giác chữ Hán sang chữ Việt. 


KINH VIÊN GIÁC = Chương I s Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 15 


Chương I 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 


Tôi nghe như vậy: Một thời, 
đức Phật nhập vào đại định! 
là kho tàng ánh sáng vĩ đại 
của thần thông, nơi tất cả Như 
Lai đều trụ trong ánh sáng uy 
nghiêm, là nên tảng của sự 
giác ngộ thanh tịnh của tất cả 
chúng sanh, thân và tâm vắng 
lặng, quá khứ, hiện tại và vỉ 
lai về bản chất đều bình đẳng 


I1 —=WRIEX* (Tam muội chánh thọ) có nghĩa là đại định. 
Tam muội còn có nghĩa là chánh thọ, giải thoát v.v... 
2 3‹zI*†ï (Quang minh trụ trì) 


3 1“##2RÏZ (Bình đẳng bản tế) 


176 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


viên mãn khắp mười phương, 
tùy thuận với bất nhị, ở trong 
cảnh giới bất nhị, hiện bày ra 
các cối tịnh. (Đức Phật) cùng 
với một trăm ngàn vị Đại Bồ 
Tát câu hội. Đứng đầu trong số 
quý ngài là Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Phổ 
Nhãn, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Kim 
Cang Tạng, Bồ tát Thanh Tịnh 
Huệ, Bồ tát Oai Đức Tự Tại, Bồ 
tát Biện Âm, Bồ tát Tịnh Chư 
Nghiệp Chướng, Bồ tát Phổ 
Giác, Bồ tát Viên Giác, Bồ tát 
Hiền Thiện Thủ và các quyến 
thuộc đều nhập vào chánh định, 
đồng an trụ trong pháp hội bình 
đẳng của đức Như Lai. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương I s Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 177 


Bấy giờ Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi ở trong đại chúng, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Phật, đi nhiễu bên phải 
ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch 
cùng Đức Phật rằng: “Đức Thế 
Tôn đại bỉ! Xin vì đại chúng đến 
dự pháp hội này mà chỉ dạy về 
việc thực hành pháp ở giai đoạn 
nhân duyên thanh tịnh nguyên 
sơ của Như Lai và, những vị 
Bồ Tát ở trong Đại thừa (phải 
phát tâm như thế nào để) được 
thanh tỉnh, xa lìa các thứ bệnh 
và khiến cho chúng sanh trong 
đời mạt pháp tìm cầu pháp Đại 
thừa không rơi vào tà kiến.” 
Bạch như thế xong, năm vóc 


178 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


gieo xuống đất, lặp lại ba lần lời 
thỉnh cầu như vậy. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Thiện 
nam tử, các ông có thể vì các vị 
Bồ Tát mà thưa hỏi về nhân địa 
pháp hành“ của Như Lai và vì 
tất cả chúng sanh trong đời mạt 
pháp cầu pháp Đại thừa được 
trì trụ nơi chánh pháp” không bị 
đọa vào tà kiến, Ông nay lắng 
nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Lúc 
ấy, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hoan 
hỷ vâng theo lời dạy, cùng các 
đại chúng im lặng lắng nghe. 


4_ ñIZKEINHM}XÍT: Phương pháp hành trì căn bản sơ khởi của 
Như Lai 
5_ f#1F{EEf (đắc chánh trụ trì) 


KINH VIÊN GIÁC = Chương I s Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 179 


Thiện nam tử! Đức Pháp 
Vương vô thượng có pháp môn 
Đại Đà La Ni tên là Viên Giác, 
tuôn phát ra tất cả thanh tịnh, 
chơn như, Bồ đề, Niết bàn và 
Ba la mật để truyền dạy cho Bồ 
Tát. Bản khởi nhân địa của tất 
cả Như Lai, đều y vào sự chiếu 
sáng hoàn hảo của giác tướng 
thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ 
vô mỉnh mới chứng thành Phật 
đạo. 


Thiện nam tử! Thế nào là vô 
mỉnh? Là nhiều thứ điên đảo từ 


6 “—ĐJÁ[ZEZEiBIHH”. Bản dịch tiếng Anh: “Please 
expound to the multitude who have come to this assembly 
the Tathagata s Dharma practice of the original-arising 
purity of the causal ground”. “Xin hãy thuyết giảng cho đại 
chúng đến hội này pháp hành của Như Lai về tính thanh 
tịnh nguyên thủy của nhân địa ”. 


180 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


vô thỉ đến nay của tất cả chúng 
sanh, giống như người mê, nhầm 
lẫn bốn phương hướng, sai lầm 
cho rằng bốn đại là thân tướng 
của mình, duyên theo bóng 
dáng của sáu trần mà cho là tâm 
tướng của mình; ví như kẻ bị 
bệnh mắt thấy giữa hư không có 
hoa và mặt trăng thứ hai. Thiện 
nam tử! Hư không thật chẳng 
có hoa, nhưng người bị bệnh 
mắt bám vào nhận thức sai lầm 
của mình”. Do vì vọng chấp, nên 
chẳng những mê lầm về tự tánh 
của hư không, mà cũng còn sai 
lầm cho rằng chỗ sinh ra hoa 
đốm là thật có, do sự mê muội 


7 3ð (vọng chấp) 


KINH VIÊN GIÁC = Chương I s Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 181 


này mà có luân chuyển sanh tử, 
nên gọi là vô mỉnh. 

Thiện nam tử! Vô minh này 
chẳng phải thật hữu thể, giống 
như người trong giấc chiêm 
bao, trong chiêm bao thấy thật 
có, khi tỉnh dậy thì hiểu rõ là 
chẳng có gì cả; giống như hoa 
đốm biến mất nơi hư không, 
chẳng thể nói rằng có vị trí nhất 
định mà chúng đã biến mất. Tại 
sao? Vì chẳng có nơi phát sanh 
ra chúng. Tất cả chúng sanh ở 
trong vô sanh, vọng thấy sanh 
diệt, cho nên nói là sanh tử luần 
hồi. 

Thiện nam tử! Người tu tập 
nhân địa viên giác Như Lai nhận 


182 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


biết hoa đốm giữa hư không (là 
không có thật), liên hiểu không 
có luân hồi, cũng không có thân 
và tâm lãnh chịu sự sanh tử. 
Chẳng phải do tạo tác nên mới 
không mà bản tánh vốn không. 
Tánh tri giác kia giống như hư 
không, biết hình dạng hoa đốm 
giữa hư không tức là hư không, 
tuy nhiên cũng không thể nói 
là không có tánh tri giác. Có 
và không đều loại trừ, như thế 
gọi là tùy thuận viên giác thanh 
tịnh. Vì sao vậy? Vì tánh hư 
không thường hằng bất động, 
trong Như Lai Tạng không có 
khởi diệt, không có tri kiến, như 
tánh pháp giới rốt ráo viên mãn 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương I = Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 183 


khắp mười phương; như thế 
gọi là nhân địa pháp hành. Bồ 
Tát ở trong Đại thừa phát tâm 
thanh tỉnh và chúng sanh đời 
mạt pháp y như thế mà tu hành 
thì không đọa vào tà kiến. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
tóm tắt lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Văn Thù ông nên biết, 

Tất cả các Như Lai, 

Từ nơi bản nhân địa, 

Đều dùng trí tuệ giác, 

Tỏ ngộ nơi vô minh. 

Biết kia như không hoa, 


8 [D|HU3XÍTT - the Dharma practice [of the Tathagata] of the 
causal pround 


184 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Thì tránh khỏi lưu chuyển, 
Lại như người trong mộng, 
Khi tỉnh chẳng có øì. 

Tánh giác như hư không, 
Bình đẳng không động chuyển, 
Giác biến khắp mười phương. 
Liên được thành Phật đạo. 
Không chỗ các huyễn diệt 
Thành đạo cũng không thành, 
Bản tánh vốn viên mãn. 

Bồ Tát ở trong đó, 

Hay phát tâm Bồ đề 

Các chúng sanh đời sau, 

Tu vậy khỏi tà kiến. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương II s Bê Tát Phổ Hiền 185 


Chương IH 
Bỏ Tát Phổ Hiền 


Lúc đó Bồ tát Phổ Hiền ởtrong 
đại chúng, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi 
nhiễu phía bên phải ba vòng, 
quỳ gối chấp tay bạch với Đức 
Phật rằng: “Đức Thế Tôn đại 
bi! Cúi xin vì các Bồ Tát trong 
pháp hội này và vì tất cả chúng 
sanh tu tập pháp Đại thừa trong 
đời mạt pháp mà chỉ dạy phải 
tu tập như thế nào khi nghe 
cảnh giới Viên giác thanh tỉnh 


186 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


này? Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
chúng sanh đó, biết pháp như 
huyễn, thân và tâm cũng huyễn, 
thì làm sao dùng huyễn để tu 
nơi huyễn? Nếu các tánh huyễn, 
tất cả đều diệt hết, thì không có 
tâm, vậy ai là người tu hành? Tại 
sao lại nói tu hành như huyễn? 
Nếu các chúng sanh vốn không 
cần tu tập, ở trong sanh tử luôn 
sống trong ảo tưởng huyễn hóa, 
chưa từng hiểu rõ cảnh giới như 
huyễn thì làm sao giải thoát tâm 
vọng tưởng? Vì tất cả chúng 
sanh đời mạt pháp, nguyện xin 
chỉ dạy thứ lớp phương tiện tu 
tập như thế nào, khiến cho các 
chúng sanh vĩnh viễn xa la các 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương II s Bê Tát Phổ Hiền 187 


huyễn?”? Thưa như thế xong, 
năm vóc gieo xuống đất, lặp lại 
lời thỉnh cầu ba lân. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói với 
Bồ tát Phổ Hiền rằng: “Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Các ông đã có thể vì các Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp, 
hỏi về thứ lớp phương tiện tu 
tập tam muội như huyễn của Bồ 
Tát, khiến cho các chúng sanh 
được la các huyễn. Ông hãy 
lắng nghe! Nay vì ông mà nóỉ”. 
Lúc đó, Bồ tát Phổ Hiền hoan 
hỷ vâng theo lời dạy, cùng các 
đại chúng yên lặng lắng nghe. 

Thiện nam tử! Các thứ huyễn 
hóa của tất cả chúng sanh, đều 


188 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


từ Viên Giác Diệu Tâm của Như 
Lai sanh ra, giống như hoa đốm 
từ hư không mà có, hoa đốm 
huyễn hóa tuy diệt, tánh hư 
không chẳng hoại. Huyễn tâm 
của chúng sanh cũng theo huyễn 
mà diệt, các thứ huyễn diệt hết, 
tâm giác ngộ bất động. Y theo 
huyễn để nói giác cũng gọi là 
huyễn, nếu nói có giác thì vẫn 
còn chưa lìa huyễn, nói không 
có giác thì cũng như thế. Cho 
nên, huyễn diệt gọi là bất động. 

Thiện nam tử! Tất cả Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp 
nên xa lìa tất cả cảnh giới huyễn 
hóa hư vọng, tâm xa lìa cố chấp 
là tâm như huyễn cũng phải lìa 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương II s Bê Tát Phổ Hiền 189 


xa, sự xa la huyễn cũng phải xa 
ha, xa lìa cái xa la huyễn cũng 
phải xa lìa, đạt đến không chỗ 
xa lìa tức đoạn trừ các huyễn. 
Ví như cọ xát gỗ để lấy lửa, hai 
cây gỗ cọ xát vào nhau, lửa phát 
cháy gỗ biến thành tro, tro bay 
khói mất dùng huyễn tu huyễn 
cũng lại như thế, các huyễn tuy 
diệt hết nhưng chẳng rơi vào 
đoạn diệt. Thiện nam tử! Biết 
huyền tức ly, chẳng lập phương 
tiện; la huyễn tức giác, cũng 
không có thứ lớp. Tất cả Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp y 
như vậy mà tu hành, như thế 
mới có thể vĩnh viễn xa lìa các 
huyễn. 


190 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Phổ Hiền ông nên biết, 

Tất cả các chúng sanh, 

Vô thỉ huyễn vô minh, 

Đều từ các Như Lai, 

Tâm Viên giác kiến lập. 

Như hoa trong hư không, 

Y không mà có tướng, 

Hoa đốm nếu diệt rồi, 

Hư không vốn bất động. 

Huyễn từ mọi giác sanh, 

Huyễn diệt giác viên mãn, 

Vì tâm giác bất động. 


Nếu các Bồ Tát kia, 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương II s Bê Tát Phổ Hiền 


Và chúng sanh đời cuối! 
Thường nên xa lìa huyễn, 
Các huyễn thảy đều la. 
Như trong cây sanh lửa, 
Cây hết lửa cũng diệt, 
Giác thì không thứ lớp. 


Phương tiện cũng như vậy. 


1 7KIE(Mạtthế) 


191 


192 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Chương III 
Bỏ Tát Phổ Nhãn 


Khiấy BồtátPhổNhãnởtrong 
đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đi 
nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối 
chấp tay, bạch Đức Phật rằng: 
Đức Thế Tôn đại bi! Nguyện vì 
các Bồ Tát trong pháp hội này và 
tất cả chúng sanh đời mạt pháp, 
giảng dạy về thứ lớp tu hành 
của Bồ Tát cần phải tư duy như 
thế nào? Trì trụ như thế nào? 
Những chúng sanh chưa ngộ, 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 193 


dùng phương tiện gì để khiến 
được khai ngộ? Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu chúng sanh ấy không 
có chánh phương tiện và chánh 
tư duy, nghe Đức Phật thuyết 
giảng (Như huyễn) tam muội 
này tâm sanh mê muội, không 
thể ngộ nhập Viên Giác. Nguyện 
xin đức Thế Tôn mở lòng từ bi, 
vì chúng con và chúng sanh đời 
mạt pháp mà giả thuyết phương 
tiện. Bạch như thế xong, năm 
vóc øieo xuống đất và lập lại lời 
thỉnh cầu ba lân. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ tát 
Phổ Nhãn rằng: “Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Các 
ông có thể vì các Bồ Tát và chúng 


194 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai 
về thứ lớp tu hành, tư duy, trì 
trụ, cho đến giả thuyết các thứ 
phương tiện, ông nay lắng nghe! 
Vì ông ta sẽ nói. Lúc ấy, Bồ tát 
Phổ Nhãn hoan hỷ vâng theo 
lời Phật dạy cùng đại chúng ïm 
lặng lắng nghe. 

Thiện nam tử! Những Bồ 
Tát sơ học và chúng sanh đời 
mạt pháp, muốn cầu tâm Viên 
Giác thanh tịnh của Như Lai, 
phải nên chánh niệm, xa lìa các 
huyễn, trước tiên y theo hạnh 
Samatha của Như Lai, kiên trì 
cấm giới, an trú giữa đồ chúng!, 


1 4È Z⁄ (An xứ đồ chúng). Bản dịch tiếng Anh: 
They should reside peacefully among an assembly of 
practitioners 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương III s Bồ Tát Phổ Nhãn 195 


fnh tọa trong tỉnh thất, thường 
nhớ nghĩ rằng: ““Thân hiện tại 
này của ta là do bốn đại hòa 
hợp. những thứ tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
não, chất bẩn đều thuộc về đất. 
Nước bọt, nước mũi, máu, mủ, 
mồ hôi, đờm, dãi, cặn, nước mắt, 
tỉnh dịch, nước tiểu và phân đều 
thuộc về nước. Hơi ấm thuộc về 
lửa, sự chuyển động thuộc về 
gió. Khi bốn đại mỗi thứ tách lìa 
nhau, thì thân hư vọng này nay 
đang ở đâu?” Nên liền biết thân 
này rốt ráo chẳng có tự thể, do 
hòa hợp mà thành tướng, nhưng 
thực chất thì đồng như huyễn 
hóa. Do bốn yếu tố này tạm thời 


196 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


kết hợp nên có sáu căn giả tạo, 
qua sự tương hợp bên trong và 
bên ngoài của Lục căn và Tứ đại, 
nên phát sinh ảo tưởng về sự tồn 
tại của năng lượng có điều kiện.? 
Trong khối kết hợp này, dường 
như có những dấu hiệu của năng 
lượng bị điều kiện hóa° nên tạm 
gọi là tâm. Thiện nam tử! Tâm 
hư vọng này không thể tôn tại 
nếu không có sáu trần. Khi tứ 
đại phân tán, sáu trần không thể 
tìm thấy. Một khi các đối tượng 
của các giác quan tan biến, cuối 
cùng chẳng có tâm năng duyên 
nào có thể thấy được. 


2_ #44 (duyên khí) 
3 ###H (duyên tướng) 
4_ Duyên trần 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 197 


Thiện nam tử! Huyễn thân 
của chúng sanh đã diệt thì huyễn 
tâm cũng diệt, huyễn tâm đã diệt 
thì huyễn trần cũng diệt, huyễn 
trần đã diệt thì sự diệt huyễn 
cũng diệt, huyễn diệt đã diệt thì 
cái chẳng phải huyền là bất diệt; 
giống như lau gương, bui sạch thì 
sương sáng. Thiện nam tử! Phải 
biết thân tâm đều là huyễn hóa 
nhơ nhớpŠ, tướng nhơ bẩn diệt 
hẳn thì mười phương thanh tịnh. 
Thiện nam tử! Ví như bảo châu 
Ma nỉ thanh tịnh, tùy theo mỗi 
phương mà phản chiếu, hiện bày 
năm sắc, nhưng những người sỉ 
mê thấy ngọc Ma ni thật có năm 
sắc. Thiện nam tử! Giống như 


5 #Jl (Huyễn cấu) 


198 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


tánh Viên Giác thanh tịnh biểu 
hiện nơi thần và tâm, tùy theo 
mỗi chủng loại mà tương ứng, 
nhưng người ngu sỉ cho rằng 
Viên Giác thanh tỉnh là thật có 
tự tướng của thân và tâm, do đó 
đối với huyễn hóa không thể xa 
ha. Cho nên ta nói thân tâm đều 
là huyễn hóa và ô nhiễm, những 
ai lìa khỏi huyễn cấu gọi là Bồ 
Tát. Cấu huyễn dứt sạch, pháp 
đối trị phá trừ thì liên không có 
pháp đối trị cấu huyễn và người 
đối trị huyễn cấu. 

Thiện nam tử! Bồ Tát này 
và chúng sanh đời mạt pháp, 
chứng đắc các thứ huyễn hóa 
nên diệt hết ảnh tượng. Lúc ấy 
liên chứng đắc, mọi phương 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương III s Bồ Tát Phổ Nhãn 199 


đều thanh tịnh, bản giác hiển 
phát cùng khắp hư không vô 
biên. Do bản giác viên mỉnh nên 
hiển hiện chơn tâm thanh tịnh, 
vì tâm thanh tịnh nên các đối 
tượng của cái thấy thanh tịnh. 
Vì cái thấy thanh tịnh nên nhãn 
căn thanh tịnh, căn thanh tỉnh 
nên nhãn thức thanh tỉnh, thức 
thanh tịnh nên văn trần thanh 
tịnh, văn thanh tịnh nên nhĩ căn 
thanh tỉnh, nhĩ căn thanh tỉnh 
nên nhĩ thức thanh tịnh, thức 
thanh tinh nên giác trần thanh 
tinh, như thế cho đến mũi, lưỡi, 
thân, ý đều cũng đều thanh 
tịnh. Thiện nam tử! Căn thanh 
tịnh nên sắc trần thanh tịnh, sắc 


200 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


trần thanh tỉnh, vì thế thanh 
trần thanh tịnh, hương, vị, xúc, 
pháp cũng đều thanh tịnh. 
Thiện nam tử! Do sáu trần 
thanh tỉnh nên địa đại thanh 
tịnh, địa đại thanh tỉnh nên 
thủy đại thanh tịnh, vì thế hỏa 
đại, phong đại cũng thanh tỉnh. 
Thiện nam tử! Bốn đại thanh 
tịnh nên mười hai xứ, mười tám 
giới, hai mươi lắm cối thanh 
tinh. Những thứ ấy đã thanh 
tinh nên mười lực, bốn vô sở úy, 
bốn vô ngại trí, mười tám pháp 
bất cộng của Phật, ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo thanh tịnh, như 
thế cho đến tám van bốn ngàn 
môn Đà la ni, tất cả đều thanh 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 201 


tịnh. Thiện nam tử! Do tánh của 
hết thảy thật tướng thanh tỉnh, 
nên một thân thanh tịnh, một 
thân thanh tịnh nên nhiều thân 
thanh tịnh, nhiều thân đã thanh 
tinh như thế cho đến khắp cả 
mười phương, tánh Viên Giác 
của chúng sanh cũng đều thanh 
tịnh. Thiện nam tử! Một thế giới 
thanh tịnh nên nhiều thế giới 
thanh tịnh, vì nhiều thế giới đã 
thanh tịnh như thế cho đến toàn 
thể cõi hư không, tròn khắp ba 
đời, tất cả đều bình đẳng, thanh 
tinh bất động. 

Thiện nam tử! Do hư không 
bình đẳng bất động, nên biết 
giác tánh bình đẳng bất động; 


202 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


vì tứ đại bình đẳng bất động, 
nên biết giác tánh bình đẳng 
bất động; như thế cho đến tám 
van bốn ngàn môn Đà la ni bình 
đẳng bất động, nên biết giác 
tánh bình đẳng bất động. Thiện 
nam tử! Giác tánh cùng khắp, 
thanh tịnh bất động, tròn đây 
không có bờ mé, nên biết sáu 
căn cùng khắp pháp giới. Vì căn 
cùng khắp, nên biết sáu trần 
cùng khắp pháp giới. Vì trần 
cùng khắp nên biết bốn đại cùng 
khắp pháp giới; như thế cho đến 
Đà la ni môn thảy đều cùng khắp 
pháp giới. Thiện nam tử! Do 
tánh diệu giác cùng khắp, nên 
tánh căn, tánh trần chẳng hủy 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 203 


hoại, chẳng tạp nhiễm. Vì căn, 
trần chẳng hủy hoại, như thế 
cho đến môn Đà la ni chẳng hủy 
hoại, chẳng tạp nhiễm, như ánh 
sáng của trăm ngàn ngọn đèn 
đồng chiếu trong một phòng, 
ánh sáng đó cùng khắp chẳng 
hủy hoại, chẳng tạp nhiễm. 
Thiện nam tử! Vì bản giác 
thành tựu nên biết Bồ Tát 
không bị pháp trói buộc, không 
cầu pháp giải thoát, không 
nhàm chán sanh tử, không yêu 
thích Niết Bàn, không kính trì 
giới, không ghét phá giới, chẳng 
trọng người tu tập lâu, chẳng 
khinh hàng sơ học. Tại vì sao? 
Vì tất cả đều có tánh Giác, thí 


204 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


như mắt sáng thấy rõ cảnh 
tượng phía trước, ánh sáng đó 
viên mãn, không có ghét yêu. 
Tại vì sao? Vì thể của ánh sáng 
bất nhị, không có ghét yêu. 
Thiện nam tử! Bồ Tát này và 
chúng sanh đời mạt pháp, tu tập 
tâm như vậy đều được thành 
tựu, nên ở đây không tu cũng 
không thành tựu. Viên Giác 
chiếu khắp tịch diệt bất nhị, ở 
trong trăm ngàn van ức AÁ tăng 
kỳ không thể nói, hằng hà sa thế 
giới của chư Phật, thí như hoa 
đốm giữa hư không, sanh diệt 
điên đảo, bất tức, bất ly, không 
buộc, không mở; thế mới biết 
chúng sanh vốn dĩ thành Phật, 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 205 


sanh tử, Niết bàn giống như 
giấc mộng. Thiện nam tử! Vì 
như nằm mộng, nên biết sanh tử 
và Niết bàn không khởi, không 
diệt, không đến, không đi, 
những cái được chứng là không 
được, không mất, không thủ, 
không xả, những năng chứng đó 
vô trụ, vô chỉ, vô tác, vô diệt, ở 
trong nơi pháp chứng như vậy 
không năng, không sở, hết thảy 
không pháp chứng và không 
người chứng, tất cả pháp tánh 
đều bình đẳng không hư hoại. 
Thiện nam tử! Những Bồ Tát đó 
tu hành như vậy, theo thứ lớp 
như vậy, tư duy như vậy, trì trụ 
như vậy, phương tiện như vậy, 


206 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


khai ngộ như vậy, cầu pháp như 
vậy cũng không mê muội. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Phổ Nhãn ông nên biết, 

Tất cả các chúng sanh, 

Thân tâm đều như huyễn, 

Thân tướng thuộc tứ đại, 

Tâm tánh quy sáu trần. 

Tứ đại thể mỗi ha, 

Ai là kẻ hòa hợp? 

Thứ lớp tu như thế, 

Hết thảy đều thanh tịnh. 

Không động, khắp pháp giới, 


Không tác, chỉ, nhậm, diệt, 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương lII s Bồ Tát Phổ Nhãn 207 


Cũng không người được chứng. 
Tất cả thế giới Phật, 

Giống như hoa trong không, 
Ba đời đều bình đẳng, 

Rốt ráo không đến đi. 

Bồ Tát mới phát tâm, 

Và chúng sanh đời sau, 
Muốn câu vào Phật đạo, 

Nên tu tập như vậy. 


208 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Chương IV 
Bồ Tát Kím Cang Tạng 


Khi ấy Bồ tát Kim Cang 
Tạng ở trong đại chúng từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật, đi nhiễu bên 
phải ba vòng, quỳ gối chấp 
tay bạch Đức Phật rằng: “Ðức 
Thế Tôn đại bỉ! Khéo vì tất cả 
chúng Bồ Tát tuyên dương thứ 
lớp phương tiện nhân địa pháp 
hành' Viên giác thanh tịnh Đại 


1 [HH3X{T (nhân địa pháp hành) Bản dịch tiếng Anh: “The 
Dharma practice of the causal ground”: Nguyên nhân nên 
tảng của pháp hành (thực hành giáo pháp). 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IV ° Bê Tát Kim Cang Tạng 209 


Đà-la-ni của Như Lai và khai 
phát mê muội cho chúng sanh; 
Pháp chúng trong hội nhờ lòng 
từ bi chỉ dạy của Đức Phật mà 
huyễn hóa che đậy được sáng tỏ, 
mắt tuệ thanh tịnh. Bạch Đức 
Thế Tôn! Nếu các chúng sanh 
vốn đã thành Phật, vì sao lại có 
tất cả vô minh? Nếu các thứ vô 
mỉnh vốn có sẵn trong chúng 
sanh, do nhân duyên øì Đức 
Như Lai lại nói vốn đã thành 
Phật? Mười phương chúng sanh 
vốn đã thành Phật đạo, sau đó 
khởi lên vô minh vậy khi nào thì 
tất cả Như Lai lại khởi sinh tất 
cả phiền não? Cúi mong không 
bỏ tâm đại từ bỉ vô giới hạn vì 


210 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


các vị Bồ Tát mở bày kho tàng 
bí mật và vì tất cả chúng sanh 
đời mạt pháp được nghe pháp 
môn Đà-la-ni - kinh liễu nghĩa 
như vậy mà đoạn trừ vĩnh viễn 
nghỉ hối.” Nói lời như thế xong, 
năm vóc gieo xuống đất, lặp lại 
lời thỉnh câu ba lân. 

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Kim Cang Tạng rằng: “Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Các ông có thể vì chư Bồ Tát và 
chúng sanh đời mạt pháp, thưa 
hỏi Như Lai về phương tiện cứu 
cánh bí mật thâm sâu, là Đại 
thừa liễu nghĩa tối thượng, dạy 
cho các hàng Bồ Tát, có thể 
khiến cho mười phương Bồ Tát 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IV s B Tát Kim Cang Tạng Phi 


tu học và tất cả chúng sanh đời 
mạt pháp, được lòng tin kiên 
định, đoạn trừ vĩnh viễn nghỉ 
hối. Ông nay lắng nghe! Ta sẽ 
vì ông nói”. Khi ấy, Bồ tát Kim 
Cang Tạng hoan hỷ vâng lời 
Phật dạy, cùng Đại chúng yên 
lặng lắng nghe. 

Thiện nam tử! Tất cả thế giới 
thi - chung, sinh - diệt, trước - 
sau, có - không, tụ - tán, khởi - 
dừng, niệm niệm liên tục, tuần 
hoàn qua lại, mọi thứ lấy bỏ đều 
là luân hồi. Chưa ra khỏi luân 
hồi mà phân tích về Viên giác, 
thì tánh Viên giác kia tức đồng 
với lưu chuyển, nếu thoát khỏi 
luân hồi, thì không có lý đó. 


212 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Ví như mắt động nên thấy mặt 
nước dao động, lại như mắt trơ 
bất động2 thấy vòng lửa quay, 
mây bay mà thấy trăng di động, 
thuyền trôi nhưng thấy bờ di 
chuyển cũng lại như thế. Thiện 
nam tử! Trước khi các thứ xoay 
vần chưa chấm dứt, những thứ 
đó vẫn không có khả năng đứng 
yên huống chỉ khi tâm ô nhiễm 
luân hồi sinh tử chưa được thanh 
tỉnh mà lại ngắm nhìn tánh viên 
giác của Phật thì làm sao có thể 
không đảo lộn? Vì vậy mà các 
ông liền sanh ra ba mối nghỉ 
ngờ. 


2_ 2£R (định nhãn) 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IV ° Bê Tát Kim Cang Tạng 213 


Thiện nam tử! Ví như vì 
bệnh mắt nên bị huyễn cảnh che 
mờ, vọng thấy hoa đốm giữa hư 
không, bệnh mắt nếu hết, thì 
không thể nói rằng: “Bệnh mắt 
này đã diệt, bao giờ thì tất cả 
bệnh mắt sẽ xuất hiện trở lại?” 
Vì sao vậy? Vì hai hiện tượng 
bệnh mắt và hoa đốm chẳng 
phải là tướng đối đãi. Cũng như 
khi hoa đốm đã diệt trong hư 
không, thì không thể nói rằng 
hư không khi nào sanh lại hoa 
đốm? Vì sao vậy? Vì hư không 
vốn không có hoa đốm, chẳng 
phải sanh hay diệt. Vì thế sinh tử 
và Niết bàn giống nhau, không 
khởi cũng không diệt. Diệu giác 


214 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


chiếu soi viên mãn lìa nơi hoa 
đốm và mắt bệnh. Thiện nam 
tử! Nên biết hư không chẳng 
phải tạm có cũng chẳng phải 
tạm không, huống hồ tánh viên 
giác Như Lai tùy thuận là bản 
tánh bình đẳng như hư không. 
Thiện nam tử! Như lọc quặng 
vàng, vàng có chẳng phải do lọc; 
khi đã thành vàng thì không còn 
trở lại thành khoáng quặng nữa. 
Trải qua thời gian không cùng 
tận, tánh vàng không hư hoại. 
Không nên nói rằng (vàng) vốn 
chẳng thành tựu, sự giác ngộ 
viên mãn của Như Lai cũng lại 
như thế. Thiện nam tử! Tâm vi 
diệu Viên giác của tất cả Như 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IV ° Bê Tát Kim Cang Tạng 215 


Lai vốn không có Bồ đề và Niết 
bàn, cũng không có thành Phật 
và chẳng thành Phật, không có 
vọng luân hồi và chẳng phải 
luân hồi. 

Thiện nam tử! Phàm cảnh 
giới viên mãn của Thanh văn, 
thân tâm và ngôn ngữ đều đoạn 
diệt, vẫn không thể đạt đến được 
niết bàn thân chứng, huống hồ 
là có thể dùng tâm tư duy mà 
đo lường cảnh giới viên giác của 
Như Lai. Như lấy lửa đom đóm 
mà đốt núi Tu di, không bao giờ 
có thể được. Dùng tâm luân hồi, 
khởi sinh kiến giải luân hồi để 
nhập vào biển đại tịch diệt của 
Như Lai, thì trọn không thể đến 


216 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


được. Vì thế ta nói tất cả Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp, 
trước hết phải đoạn trừ căn bản 
luân hồi từ vô thỉ. Thiện nam tử! 
Những suy nghĩ dấy lên đều khởi 
đi từ tâm thức, là vọng tưởng 
nương theo sáu trần, chẳng phải 
là tâm thể chân thật, giống như 
hoa đốm giữa hư không. Dùng 
tư duy này mà bàn luận cảnh 
giới Phật, giống như hoa đốm 
hư không kết thành Không quả, 
vọng tưởng xoay vần, không có 
lế này. Thiện nam tử! Tâm hư 
vọng nổi trôi, nhiều tà kiến gian 
xảo, không thể thành tựu các 
phương tiện của Viên giác. Phân 
biệt như vậy, chẳng phải là câu 
hỏi chân chánh. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IV s B Tát Kim Cang Tạng “ lý 


Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng 
lại nghĩa này mà nói kệ rằng: 
Kim Cang Tạng nên biết, 
Như Lai tánh tịch diệt, 
Chưa từng có trước sau. 
Nếu dùng tâm luân hồi, 
Suy nghĩ tức xoay vần. 
Chỉ đến bờ luân hồi, 
Không thể vào biển Phật. 
Ví như lọc quặng vàng, 
Vàng chẳng lọc nên được 
Do vàng vốn sẵn có, 
Sau dùng lọc thành tựu, 
Khi thành thể vàng thật, 
Không trở lại làm khoáng. 


218 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Sanh tử và Niết bàn, 

Phàm phu cùng chư Phật, 
Đồng như tướng không hoa. 
Tư duy còn huyễn hóa, 
Huống là hỏi hư vọng? 

Nếu hay rõ tâm này, 

Sau mới câu Viên giác. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V s Bê Tát Di Lặc 219 


Chương V 
Bồ Tát Dí Lặc 


Khi ấy Bồ tát Di Lặc ở trong 
đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đi 
nhiễu bên phải ba vòng, quỳ 
gối chắp tay mà bạch Đức Phật 
rằng: “Đức Thế Tôn đại bỉ! 
Rộng vì hàng Bồ Tát mà khai 
mở kho tàng bí mật, khiến cho 
các đại chúng giác ngộ sâu xa về 
luân hồi, phân biệt rõ tà chánh, 
có thể bố thí cho tất cả chúng 
sanh đời mạt pháp có được đạo 


220 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


nhãn vô úy, đối với đại Niết bàn 
sanh lòng tỉn vững chắc, không 
còn tùy theo cảnh giới luân hồi 
mà khởi sinh tri kiến tuần hoàn. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu các vị 
Bồ Tát và chúng sanh đời mạt 
pháp, muốn dạo chơi trong biển 
lớn tịch diệt của Như Lai làm 
sao đoạn trừ được căn bản luân 
hồi? Đối với các sự luân hồi có 
bao nhiêu chủng tánh? Tu đạo 
Bồ đề của Phật có bao nhiêu 
cấp độ khác biệt? Trở vào trần 
lao, thì thiết lập bao nhiêu thứ 
phương tiện giáo hóa để cứu độ 
các chúng sanh? Ngưỡng mong 
chẳng bỏ lòng đại bỉ cứu thế, 
khiến cho tất cả Bồ Tát và chúng 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V = Bê Tát Di Lặc si 


sanh đời mạt pháp tu hành, mắt 
tuệ trang nghiềm trong sáng, 
tâm cảnh chiếu soi, chứng ngộ 
viên giác, tri kiến vô thượng của 
Như Lai. Trình bạch lời như thế 
xong, năm vóc gieo xuống đất, 
lặp lại lời thỉnh cầu ba lần. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Di Lặc rằng: “Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Các 
ông có thể vì các Bồ Tát và chúng 
sanh đời mạt pháp thưa hỏi Như 
Lai giáo nghĩa sâu xa bí mật vi 
diệu, khiến cho mắt tuệ của các 
hàng Bồ Tát trong sáng, đồng 
thời khiến cho tất cả chúng sanh 
đời mạt pháp đoạn trừ vĩnh viễn 
sự luân hồi, tâm ngộ được thật 


222 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


tướng, đây đủ pháp vô sanh 
nhẫn. Các ông lắng nghe! Nay 
sẽ vì ông nói”. Khi ấy, Bồ tát 
Di Lặc vâng lời Phật dạy hoan 
hỷ, cùng chư đại chúng yên lặng 
lắng nghe. 

Thiện nam tử! Tất cả chúng 
sanh từ vô thỉ, vì do các loại ân 
ái, tham dục nên có luân hồi. 
Nếu tất cả chủng tánh trong 
các thế giới như noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh, hóa sanh, đều 
do dâm dục mà có tánh mạng, 
thì nên biết rằng, ái là nguồn 
gốc của luân hồi. Do có các dục, 
giúp phát sinh tánh ái, thế nên 
có thể khiến cho sanh tử tiếp 
nối. Dục do ái sanh, thân mạng 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V s Bê Tát Di Lặc 223 


vì dục mới có, chúng sanh yêu 
thích thân mạng, lại còn nương 
tựa vào cội gốc tham dục; ái dục 
là nhân, ái nhiễm thân mạng là 
quả. Do nơi cảnh dục nên khởi 
lên thuận nghịch, cảnh trái với 
tâm yêu thích thì sanh chán ghét, 
đố ky, tạo các thứ nghiệp, cho 
nên lại sanh vào địa ngục, nga 
quỷ. Biết ái dục đáng chán ghét, 
do bởi nghiệp đạo yêu ghét! nên 
bỏ ác vui thiện, trở lại sanh ở cối 
trời, cõi người. Lại vì biết các ái 
dục đáng chán ghét nên bỏ ái 
thích xả, trở lại nuôi dưỡng gốc 
ái, vì thế mà lại sanh vào cõi hữu 
vi, thiện quả tăng trưởng nhưng 


I_ #lRRŠ#ï (Ái yêm nghiệp đạo) 


224 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


cũng đều là luân hồi không thể 
thành Thánh đạo. Cho nên, 
chúng sanh muốn thoát sanh tử, 
khỏi các luân hồi, thì trước tiên 
phải đoạn tham dục và trừ khát 
ái. 

Thiện nam tử! Bồ Tát biến 
hóa thị hiện ở thế gian chẳng 
phải lấy ái làm gốc, mà lấy từ 
bi, mượn các tham dục mà vào 
trong sanh tử để khiến chúng 
sanh lìa bỏ ái dục. Nếu tất cả 
chúng sanh đời mạt pháp có thể 
xả bỏ các dục và trừ tâm yêu 
chét thì vĩnh viễn đoạn trừ sự 
luân hồi, cần cầu cảnh giới Viên 
giác của Như Lai, nơi tâm thanh 
tịnh liên được khai ngộ. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V s Bê Tát Di Lặc 225 


Thiện nam tử! Tất cả chúng 
sanh do cội gốc tham dục, phát 
huy vô mỉnh, hiện ra nắm tánh 
sai biệt bất đồng. Y theo hai thứ 
chướng mà hiện ra sâu cạn. Thế 
nào là hai thứ chướng? Một là lý 
chướng, chướng nøai chánh tri 
kiến; hai là sự chướng, tiếp nối 
sanh tử. Thế nào là năm tánh? 
Thiện nam tử! Nếu hai chướng 
này chưa được đoạn diệt gọi là 
chưa thành Phật; Nếu các chúng 
sanh vĩnh viễn xả bỏ tham dục, 
trước đoạn trừ sự chướng, nhưng 
chưa đoạn diệt lý chướng thì 
chỉ có thể ngộ nhập Thanh văn, 
Duyên giác chứ chưa thể hiển 
trụ cảnh giới Bồ Tát. Thiện nam 


226 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


tử! Nếu hết thảy chúng sanh đời 
mạt pháp, muốn chèo thuyền 
trên biển lớn Viên giác của Như 
Lai, trước tiên phải phát nguyện 
tỉnh cần đoạn trừ hai chướng, 
hai chướng đã điều phục tức ngộ 
nhập vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu 
sự chướng, lý chướng đã đoạn 
diệt hắn tức ngộ nhập Viên giác 
vi diệu của Như Lai, viên mãn 
Bồ đề và đại Niết bàn. Thiện 
nam tử! Tất cả chúng sanh 
đều chứng Viên giác, gặp thiện 
tri thức, y theo nhân địa pháp 
hành mà vị ấy thực hành, lúc 
đó tu tập liền có đốn, tiệm. Nếu 
gặp được con đường tu hành vô 
thượng Bồ đề chân chánh của 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V e Bê Tát Di Lặc 227 


Như Lai, căn cơ không luận là 
lớn hay nhỏ đều thành Phật quả. 
Nếu các chúng sanh tuy cầu bạn 
lành, nhưng gặp người tà kiến, 
chưa được giác ngộ chân chánh, 
thì gọi là chủng tánh ngoại đạo, 
là lỗi lầm của tà sư, chẳng phải 
lỗi của chúng sanh. Gọi là năm 
tánh? sai biệt của chúng sanh. 


2_ Ngũ chủng tánh theo Duy Thức tông thì vì các nghiệp sai 
khác của chúng sanh do vậy mà có năm loại chủng tánh đó là: 

1. Đại thừa chủng tánh còn gọi là Bồ Tát chủng tánh, có 
đủ ba chủng tử: a. Kiến đạo chúng là chủng tử Diệu quan 
sát trí và Bình Đẳng tánh trí, Mỗi trí đều có đủ chủng tử của 
Căn bản trí và Hậu đắc trí. b.Trung phân chủng tử, cũng là 
chủng tử của hai trí Căn bản và Hậu đắc. c. Thượng phẩm 
chúng tử, là chủng tử của Phật quả. 
2. Nhị thừa quyết định chủng tánh: Gồm có hai chủng tử 
đó là: Độc giác quyết định chủng và Thanh văn quyết định 
chủng. Độc giác và Thanh văn đều có ba chủng tử: Kiến đạo 
chúng, Tu đạo chúng và Vô học đạo chúng. 
3. Bất định chủng tánh: Là hàng có đủ chủng tánh của ba 
thừa, tu theo phương pháp tiệm ngộ, vì thế sau khi đi qua 
các thừa thì vào Đại thừa, và vì không quyết định chọn cảnh 
giới Vô dư Niết Bàn làm cứu cánh, do vậy gọi là Bất định 
chủng tánh. 


228 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Thiện nam tử! Bồ Tát chỉ dùng 
tâm đại bi phương tiện thị hiện 
vào các thế gian để khai phát 
cho người chưa chứng ngộ, nhẫn 
đến thị hiện các loại hình tướng, 
cảnh giới thuận nghịch, đồng 
sự với họ để giáo hóa khiến cho 
thành Phật, đều y theo nguyện 
lực thanh tỉnh từ vô thỉ. Nếu các 
chúng sanh đời mạt pháp đối 
với Đại Viên Giác khởi tâm tăng 
thượng, nên phát đại nguyện 
thanh tịnh của Bồ Tát, phải phát 
lời nguyện rằng: “Con nguyện 
ngày nay trụ trong viên giác 


4. Ngoại đạo chủng tánh: Là hàng theo ngoại đạo nhưng 
có chủng tính của Phật pháp vì thế khi gặp bậc thiện hữu tri 
thức thì quay về với Phật pháp, nhưng nếu đức tin đối với 
Phật pháp không kiên cố, gặp kẻ tà kiến thì sẽ đi vào mê lộ. 
5. Thế gian chủng tánh: Là chủng tánh thế gian nhưng vẫn 
có thể tu học Phật pháp nếu được sự hướng dẫn tốt. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương V s Bê Tát Di Lặc 229 


Phật, nguyện được thân cận bậc 
thiện tri thức, chứ không gặp 
ngoại đạo và hàng Nhị thừa”. 
Theo nguyện tu hành, dân dân 
đoạn trừ các chướng, chướng 
hết nguyện viên mãn, liền lên 
pháp điện thanh tịnh giải thoát, 
chứng được cảnh giới Đại Viên 
Giác vỉ diệu trang nghiêm. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
rằng: 

Di Lặc ông nên biết: 

Tất cả các chúng sanh, 

Không được đại giải thoát, 

Đều do bởi tham dục, 


Đọa lạc vào sanh tử. 


230 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Nếu hay trừ yêu ghét, 

Và tâm tham sân sĩ, 
Chẳng vì tánh sai biệt 

Đều được thành Phật đạo. 
Tiêu diệt hẳn hai chướng 
Cầu thầy được chánh ngộ, 
Thuận theo Bồ đề nguyện 
Y chỉ đại Niết bàn. 

Mười phương chư Bồ Tát, 
Đều vì nguyện đại bỉ, 

Thị hiện vào sanh tử. 
Hiện tại bậc tu hành, 

Và chúng sanh đời sau, 
Siêng đoạn các ái kiến, 
Quay về đại Viên giác. 


KINH VIÊN GIÁC = Chương VI s Bê Tát Thanh Tịnh Huệ PS VỊ 


Chương VI 
Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ 


Lúc bấy giờ Bồ tát Thanh Tịnh 
Huệ ở trong đại chúng, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân Phật, đi nhiễu bên phải ba 
vòng, quỳ gối chắp tay bạch Đức 
Phật rằng: “Đức Thế Tôn đại 
bi! Vì chúng con giảng rộng việc 
không thể nghĩ bàn như thế, vốn 
chưa từng thấy, vốn chưa từng 
nghe, ngày nay chúng con nhờ 
Đức Phật khéo dẫn dắt, thân 
tâm thánh thơi được lợi ích lón, 


232 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


nguyện vì tất cả chúng đến nghe 
pháp. nói lại tánh giác viên mãn 
của đức Pháp vương, sở chứng 
sở đắc của hết thảy chúng sanh 
và chư Bồ Tát, Như Lai Thế Tôn 
khác nhau như thế nào? Khiến 
cho tất cả chúng sanh đời mạt 
pháp nghe thánh giáo này, tùy 
thuận khai ngộ, dần dần có thể 
thể nhập” Nói lời như thế xong, 
năm vóc gieo xuống đất, lặp lại 
lời thỉnh câu ba lân. 

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo 
Bồ tát Thanh Tịnh Huệ rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Thiện 
nam tử! Các ông có thể vì chư 
Bồ Tát và chúng sanh đời mạt 
pháp, thưa hỏi Như Lai về thứ 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VI ° Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ 233 


lớp sai biệt. Ông nay hãy lắng 
nghe! 'Ta sẽ vì ông mà nói”. Lúc 
đó, Bồ tát Thanh Tịnh Huệ vâng 
lời dạy hoan hỷ cùng đại chúng 
im lặng lắng nghe. 

Thiện nam tử! Tự tánh Viên 
giác, chẳng phải tánh hữu (ánh, 
tùy theo các tánh mà khởi lên, 
không thủ không chứng, trong 
thật tướng thật không có Bồ 
Tát và các chúng sanh. Vì sao 
vậy? Bồ Tát và chúng sanh đều 
là huyễn hóa, nếu huyễn hóa đã 
diệt thì không thủ không chứng. 
Thí như con mắt không tự thấy 
con mắt, tự tánh bình đẳng, 
không có người bình đẳng. 
Chúng sanh mê muội điên đảo, 


234 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


chưa thể diệt trừ tất cả huyễn 
hóa, đối với pháp cần diệt chưa 
diệt, trong dụng công sai lầm 
liên hiển bày sai biệt; nếu được 
tùy thuận với sự tịch diệt của 
Như Lai, thì thật không có tịch 
diệt và người tịch diệt. 

Thiện nam tử! Tất cả chúng 
sanh từ vô thỉ đến nay do vọng 
tưởng về ngã và ái ngã, chưa từng 
tự biết niệm niệm sanh diệt, cho 
nên khởi lên yêu ghét, đam mê 
ngũ dục; nếu gặp bậc thiện hữu 
tri thức chỉ dạy khiến cho khai 
ngộ tánh Viên giác thanh tỉnh, 
hiểu rõ (bản chất) khởi diệt, liền 
biết bản chất lo nghĩ mệt nhọc 
của đời này là trần lao vọng 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VI ° Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ 235 


tưởng. Nếu có người đoạn trừ 
vĩnh viễn các lo nghĩ mệt nhọc 
thì đạt được pháp giới thanh 
tịnh, nhưng do chấp vào kiến 
giải thanh tịnh nên bị chướng 
ngai, vì thế nơi Viên giác không 
được tự tại. Đây gọi là phàm phu 
tùy thuận tánh giác. 

Thiện nam tử! Tất cả Bồ Tát 
bị kiến giải làm chướng ngại, 
tuy đã đoạn trừ chướng ngại 
của kiến giải nhưng do còn trụ 
nơi kiến giác nên bị kiến giác 
chướng ngại làm trở ngại mà 
không được tự tại, đây gọi là Bồ 
Tát chưa nhập địa tùy thuận 
tánh giác. 


236 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Thiện nam tử! Có chiếu có 
giác gọi là chướng ngại, cho nên 
Bồ Tát thường giác mà chẳng 
trụ, năng chiếu và sở chiếu đồng 
thời tịch diệt, thí như có người 
tự chặt đầu mình, đầu đã chặt 
thì không còn có người chặt. 
Khi dùng tâm chướng ngại tự 
diệt các chướng ngại, chướng 
ngại đã đoạn diệt thì không còn 
người đoạn diệt chướng ngại. 
Kinh dạy giống như ngón tay 
chỉ trăng, nếu đã thấy được mặt 
trăng thì biết rõ ngón tay rốt 
ráo chẳng phải là mặt trăng. 
Các thứ ngôn thuyết của tất cả 
Như Lai khai thị cho Bồ Tát 
cũng như thế. Đây gọi là Bồ Tát 


KINH VIÊN GIÁC = Chương VỊ + Bê Tát Thanh Tịnh Huệ h5 TẢ 


đã nhập vào hàng thánh địa tùy 
thuận tánh giác. 

Thiện nam tử! Tất cả chướng 
ngai tức cứu cánh giác ngộ, 
chánh niệm, thất niệm đều là giải 
thoát; thành pháp, phá pháp đều 
là Niết bàn; trí tuệ, ngu sỉ đều 
là Bát nhã; pháp thành tựu của 
Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ 
đề; vô mỉnh, chân như cảnh giới 
không sai khác; mọi giới, định, 
tuệ và dâm, nộ, sỉ đều là phạm 
hạnh; chúng sanh, quốc độ đồng 
một pháp tánh; địa ngục, thiên 
cung đều là Tịnh độ; hữu tánh, 
vô tánh đều thành Phật đạo; tất 
cả phiền não rốt ráo giải thoát, 
biển tuệ pháp giới chiếu rõ các 


238 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


tướng giống như hư không. Đây 
gọi là Như Lai tùy thuận tánh 
giác. 

Thiện nam tử! Các vị Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp 
trong mọi thời gian chẳng khởi 
vọng niệm, nơi các vọng tâm 
cũng không dứt trừ, trụ cảnh 
vọng tưởng không thêm liễu tri, 
nơi không liễu tri chẳng phân 
biện chân thật. Các chúng sanh 
ấy nghe pháp môn này, tin hiểu 
thọ trì không sanh kinh sợ. 
Đây gọi là tùy thuận tánh giác. 
Thiện nam tử! Các ông nên biết! 
Chúng sanh như vậy đã từng 
cúng dường trăm nøàn muôn ức 
chư Phật và Đại Bồ Tát nhiều 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VI ° Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ 239 


như cát sông Hằng, trồng mọi 
cội gốc công đức, Đức Phật dạy 
rằng người này gọi là thành tựu 
nhất thiết chủng trí. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Thanh Tịnh Huệ nên biết, 

Tánh Bồ đề viên mãn, 

Không thủ cũng không chứng, 

Không Bồ Tát, chúng sanh. 

Giác và cùng chưa giác, 

Thứ lớp có khác nhau, 

Chúng sanh vì giải ngại, 

Bồ Tát chưa lìa giác. 

Nhập địa hằng (tịch diệt, 


240 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Chẳng trụ tất cả tướng, 
Đại Giác tất viên mãn, 
Gọi là khắp tùy thuận. 
Những chúng sanh đời sau 
Tâm chẳng sanh hư vọng, 
Phật nói người như vậy, 
Hiện đời tức Bồ Tát. 

Cúng dường hằng sa Phật, 
Công đức đã viên mãn, 
Tuy có nhiều phương tiện, 


Đều gọi tùy thuận trí. 


KINH VIÊN GIÁC = Chương VII + Bê Tát 0ai Đức Tự Tại 241 


Chương VII 
Bồ Tát 0aí Đức Tự Tại 


Lúc đó, Bồ tát Oai Đức Tự 
Tại ở trong đại chúng, liên từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Phật, đi nhiễu bên phải 
ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch 
Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế 
Tôn đại bi! Vì chúng con phần 
biệt sâu rộng về tùy thuận tánh 
giác như thế, khiến cho các Bồ 
Tát nương theo lời dạy của Phật 
mà giác tâm sáng suốt, chẳng 
nhờ tu tập mà được lợi ích tốt 
lành. Bạch Đức Thế Tôn! Ví như 


242 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


thành lớn bên ngoài có bốn cửa, 
người tùy theo mỗi phương mà 
đến, chẳng phải chỉ đến bằng 
một con đường. Tất cả Bồ Tát 
trang nghiêm cối Phật và thành 
Bồ đề cũng chẳng phải bằng một 
phương tiện. Ngưỡng mong Đức 
Thế Tôn! Vì chúng con giảng nói 
rộng rãi tất cả thứ lớp phương 
tiện và người tu hành tổng cộng 
có bao nhiêu loại khiến cho Bồ 
Tát trong hội này và chúng sanh 
đời mạt pháp, người cầu Đại 
thừa chóng được khai ngô, dạo 
chơi trong biển đại tịch diệt của 
Như Lai. Thưa lời như thế xong, 
năm vóc gieo xuống đất, lặp lại 
sự thỉnh cầu ba lân. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VII ° Bồ Tát 0ai Đức Tự Tại 243 


Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Oai Đức Tự Tại rằng: “Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Các ông có thể vì các Bồ Tát và 
chúng sanh đời mạt pháp, hỏi 
Như Lai về các phương tiện như 
thế. Nay ông hãy lắng nghe! Vì 
ông ta sẽ nói”. Khi ấy, Bồ tát Oai 
Đức Tự Tại vâng lời dạy hoan 
hỷ, cùng chư đại chúng im lặng 
lắng nghe. 

Thiện nam tử! Vô thượng diệu 
giác biến khắp mười phương 
sanh ra Như Lai và tất cả pháp 
đồng một thể tánh bình đẳng, vì 
thế đối với các sự tu hành thì thật 
không có hai, nhưng phương 
tiện tùy thuận thì vô lượng: thâu 


244 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


tóm lại hết thảy, theo tuần tự thì 
có ba loại sai biệt. 

Thiện nam tử! Nếu các Bồ Tát 
ngộ tánh Viên giác thanh tịnh, 
dùng tầm giác thanh tịnh, giữ 
sự thanh tỉnh làm hạnh. Do yên 
lắng các niệm, biết rõ phiền não 
loạn động, nên trí tuệ thanh tịnh 
phát sanh, bụi băm thân tâm từ 
đây diệt hẳn, liền khiến nội tâm 
phát ra tịch tỉnh khinh an; vì đã 
tịch tĩnh, nên tâm Như Lai hiển 
hiện rõ trong mười phương thế 
giới, như bóng hiện trong gương. 
Phương tiện này gọi là Samatha 
(tức thiền Chỉ). 

Thiện nam tử! Nếu các vị Bồ 
Tát ngộ tánh Viên giác thanh 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VII ° Bồ Tát 0ai Đức Tự Tại 245 


tỉnh, dùng giác tâm thanh tỉnh 
nhận biết tánh giác của tâm cùng 
với căn trần đều là huyễn hóa, 
liền khởi các huyễn để trừ pháp 
huyễn, biến hóa các huyễn để 
khai hóa chúng sanh hư huyếễn. 
Do khởi huyễn nên bên trong 
liên có thể phát sinh đại bi khinh 
an, tất cả Bồ Tát từ đây khởi 
hạnh, dân dần tăng tiến. Người 
quán huyền kia chẳng đồng với 
huyễn, chẳng đồng huyền quán 
vì đều là huyễn, tướng huyễn 
la hẳn là diệu hạnh viên mãn 
của các vị Bồ Tát, như đất làm 
tăng trưởng mầm. Phương (tiện 
này gọi là Samapatti (tức thiền 


Quán). 


246 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Thiện nam tử! Nếu các vị 
Bồ Tát ngộ được tánh Viên 
giác thanh tịnh, dùng giác tầm 
thanh tịnh không thủ chấp 
huyễn hóa và các tịnh tướng, 
rõ biết thân tâm đều là chướng 
ngai, vô tri được giác ngộ chiếu 
sáng thì không lệ thuộc vào các 
chướng ngại, vĩnh viễn siêu việt 
các cảnh chướng nøai và không 
chướng ngại, thế giới thọ dụng 
cùng với thân tâm trong thế giới 
nhiễm ô (mà không có bất kỳ 
chướng ngai nào), giống như âm 
thanh của nhạc khí có thể vượt 
ra ngoài (bản thân nhạc khí). 
Phiền não và Niết bàn chẳng 
ngăn ngại lẫn nhau, bên trong 


KINH VIÊN GIÁC = Chương VII + Bồ Tát 0ai Đức Tự Tại 247 


có thể phát sinh tịch diệt khinh 
an, diệu giác tùy thuận cảnh giới 
tịch diệt, vượt ngoài tâm với của 
thần - tâm, mình - người, chúng 
sinh, thọ mạng đều chỉ là vọng 
tưởng phù hư. Phương tiện này 
gọi là Thiển-na (tức Chỉ, Quán 
song fu). 

Thiện nam tử! Ba pháp môn 
này đều là Viên giác. Mười 
phương Như Lai đều tùy thuận 
thần cận, do đây mà thành Phật; 
mọi thứ phương tiện của mười 
phương Bồ Tát, hết thảy đồng 
nhất hay sai biệt đều y theo ba 
loại sự nghiệp (thiển quán) như 
thế, nếu được chứng ngộ viên 


248 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


mãn tức thành Viên giác.' Thiện 
nam tử! Giả sử có người tu theo 
Thánh đạo, giáo hóa thành tựu 
trăm ngàn muôn ức quả vị A 
la hán và Bích chỉ Phật, không 
bằng người nghe pháp môn Viên 
giác vô ngai này mà tùy thuận 
tu tập dù chỉ trong khoảng sát 
na. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
rằng: 


1 Bản dịch từ tiếng Anh: “Này thiện nam tử, ba pháp này 
đều tương ưng với Viên giác. Như Lai ở khắp mười 
phương đều nhờ những phương tiện nảy mà thành tựu 
Phật quả.” Vô số phương tiện được sử dụng bởi Bồ tát ở 
khắp mười phương, giống hay khác nhau, đều tùy thuộc 
vào ba hoạt dụng này. Khi thực hiện hoàn hảo những thực 
hành này, người ta thành tựu Giác ngộ Hoàn toàn. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VII ° Bồ Tát 0ai Đức Tự Tại 249 


Oai Đức ông nên biết, 

Tâm đại giác vô thượng, 
Bản tế không hai tướng, 
Tùy thuận các phương tiện, 
Số đó nhiều vô lượng. 

Như Lai tổng khai thị, 

Thì có ba chủng loại, 
Sa-ma-tha tịch tính, 

Như gương chiếu các bóng; 
Tam-ma-đề như huyễn, 
Như mầm tăng trưởng dần; 
Thiển-na thuần tịch diệt, 
Như tiếng vang trong chuông 
Ba pháp môn mầu nhiệm, 
Đều tùy thuận Viên giác 
Mười phương chư Như Lai, 


250 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Và các đại Bồ Tát, 

Nhân đây được thành đạo. 
Nếu chứng trọn ba môn 
Là cứu cánh Niết bàn. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII e Bổ Tát Biện Âm 251 


Chương VII 
Bồ Tát Biện Âm 


Lúc ấy Bồ tát Biện Âm ở trong 
đại chúng, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, 
đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ 
gối chấp tay bạch Phật rằng: 
Đức Thế Tôn đại bỉ! Pháp môn 
như vậy thật là hiếm có. Bạch 
đức Thế Tôn! Các phương tiện 
này, đối với pháp môn Viên 
giác, có bao nhiêu cách để tất 
cả Bồ Tát có thể tu tập? Nguyện 
vì đại chúng và chúng sanh đời 


252 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


mạt pháp, phương tiện khai thị 
khiến cho ngộ được thật tướng 
(thực tại tuyệt đối). Nói lời như 
thế xong, năm vóc gieo xuống 
đất, lặp lại ba lân lời thỉnh cầu. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Biện Âm rằng: “Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Các 
ông có thể vì đại chúng và chúng 
sanh đời mạt pháp mà thưa hỏi 
Như Lai về sự tu tập như thế. 
Ông hãy lắng nghe! Nay ta sẽ vì 
ông khai thị. Khi ấy, Bồ tát Biện 
Âm vâng lời dạy hoan hỷ cùng 
đại chúng yên lặng lắng nghe. 
Thiện nam tử! YViên giác 
thanh tịnh của tất cả Như Lai 
vốn không có sự tu tập và người 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII ° Bổ Tát Biện Âm 253 


tu tập, tất cả Bồ Tát và chúng 
sanh đời mạt pháp, lúc chưa 
giác ngộ, y nơi huyễn lực mà tu 
tập, nên khi ấy mới có hai mươi 
lăm loại định luân thanh tỉnh. 
Nếu những Bồ Tát chỉ giữ cực 
tinh!, do tịnh lực mà dứt hắn 
phiền não, thành tựu rốt ráo, 
chẳng rời chỗ ngôi mà nhập 
Niết Bàn ngay, Bồ Tát này gọi là 
chuyên tu Samatha (tức tu Chì). 
Nếu những Bồ Tát chỉ chuyên 
tu quán như huyễn, nhờ thần lực 
Phật, biến hóa, biểu hiện mọi 
thứ tác dụng trên thế giới, thực 
hành đầy đủ diệu hạnh thanh 
tinh của Bồ Tát, đối với pháp 


L_ lu (cực tịnh): Hoàn toàn thanh tịnh 


254 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Đà la nỉ? chẳng mất tịch niệm 
và các tịnh huệ; Bồ Tát này gọi 
là chuyên tu Samapatti (tức tu 
Quán). 

Nếu những Bồ Tát chỉ chuyên 
diệt trừ các huyền, chẳng thủ 
chấp vào tác dụng, tự đoạn tận 
phiền não, phiền não đoạn sạch 
liên chứng thật tướng, Bồ Tát 
này gọi là chuyên tu Thiền na. 

Nếu những Bồ Tát trước giữ 
cực tịnh, dùng tâm tịnh tuệ chiếu 
soi các huyễn, ở ngay trong đó 
khởi hạnh Bồ Tát, Bồ Tát này 
gọi là trước tu Samatha (Chỉ), 
sau tu Samapatti (Quán). 


2 BƯã4}£ (dharani): Tổng trì là tuệ lực có thê ghi nhớ và gìn 
giữ vô lượng vô số Phật pháp, không hề quên mất 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII ° Bổ Tát Biện Âm 255 


Nếu những Bồ Tát dùng tịnh 
tuệ chứng được tánh cực tỉnh, 
liên đoạn phiền não, vĩnh viễn 
xa lìa sanh tử, Bồ Tát này gọi là 
trước tu Samatha, sau tu Thiên- 
na. 

Nếu những Bồ Tát dùng tuệ 
tịch tĩnh, lại hiện sức huyễn, biến 
hóa mọi thứ để độ thoát chúng 
sanh, sau đó đoạn trừ phiền não 
mà nhập tịch diệt, Bồ Tát này 
gọi là trước tu Samatha, giữa tu 
Samapatti, sau tu Thiền na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
cực tịnh đoạn trừ phiền não 
xong, sau mới phát khởi diệu 
hạnh thanh tịnh của Bồ Tát để 
độ các chúng sanh, Bồ Tát này 


256 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


gọi là trước tu Samatha, giữa tu 
Thiền na, sau tu Samapatti. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
cực tịnh, tâm dứt hết phiền não, 
lại cứu độ chúng sanh, kiến lập 
thế giới, Bồ Tát này gọi là trước 
tu Samatha, sau đồng lúc tu 
Samapatti và Thiền na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
cực tịnh giúp phát huy mọi thứ 
biến hóa, sau mới dứt trừ phiền 
não, Bồ Tát này gọi là trước đồng 
lúc tu Samatha và Samapatti, 
sau tu Thiên na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
cực tịnh giúp đạt đến tịch diệt, 
sau lại khởi lên tác dụng biến hóa 
thế giới, Bồ Tát này gọi là đồng 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII ° Bổ Tát Biện Âm 257 


lúc tu Samatha (chỉ) và Thiền 
na, sau tu Samapatfi (quán). 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa tùy thuận các chủng 
loại mà đạt cực tịnh, Bồ Tát này 
gọi là trước tu Samapattfi (quán), 
sau tu Samatha (chì). 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa các loại cảnh giới mà 
đạt tịch diệt, Bồ Tát này gọi là 
trước tu Samapattfi sau tu Thiên 
na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa mà làm Phật sự, an 
trụ tịch tính mà đoạn phiền 
não, Bồ Tát này gọi là trước tu 
Samapatfi, giữa tu Samatha, 
sau tu Thiền na. 


258 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Nếu những Bồ Tát dùng 
sức biến hóa tác dụng vô ngại, 
đoạn phiền não rồi, an trụ cực 
tinh, Bồ Tát này gọi là trước tu 
Samapat(i, giữa tu Thiền na, 
sau tu Samatha. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa và các tác dụng phương 
tiện rồi tùy thuận đây đủ với hai 
loại cực tịnh và tịch diệt, Bồ Tát 
này gọi là trước tu Samapatfi, 
sau cùng lúc tu Samatha và 
Thiền na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa và khởi lên các loại 
tác dụng để giúp đạt đến cực 
tịnh, sau đó đoạn trừ phiền não, 
Bồ Tát này gọi là đồng lúc tu 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII e Bổ Tát Biện Âm 259 


Samapatti và Samatha, sau tu 
Thiền na. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
biến hóa trợ giúp cho tịch diệt, 
sau an trụ trong thanh tịnh, tính 
lự vô tác, Bồ Tát này gọi là cùng 
lúc tu Samapatti và Thiền na, 
sau tu Samatha. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
tịch diệt mà khởi cực tỉnh, an 
trụ trong thanh tịnh, Bồ tát này 
gọi là trước tu Thiền na, sau tu 
Samatha. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
tịch diệt mà phát khởi tác dụng, 
công dụng tùy thuận nơi tất cả 
cảnh nhưng đều tịch tĩnh, Bồ 
Tát này gọi là trước tu Thiền na, 


260 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


sau tu Samapat(i. Nếu những 
Bồ Tát dùng sức tịch diệt, an 
trụ các loại tự tánh trong tỉnh 
lự mà khởi lên mọi biến hóa, Bồ 
Tát này gọi là trước tu Thiền 
na, giữa tu Samatha, sau fu 
Samapatti. 

Nếu những Bồ Tát dùng năng 
lực tịch diệt, nơi tự tánh vô tác 
mà khởi lên tác dụng cảnh giới 
thanh tịnh rồi quay về tịnh lự, 
Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền 
na, giữa tu Samapatfi, sau tu 
Samatha. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
tịch diệt, khiến mọi sự thanh 
tịnh rồi trụ nơi tịnh lự để khởi 
lên các biến hóa, Bồ Tát này gọi 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII ° Bổ Tát Biện Âm 261 


là trước tu Thiền na, sau đồng 
lúc tu Samatha và Samapatti. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
tịch diệt giúp cho cực tịnh rồi 
khởi lên mọi biến hóa, Bồ Tát 
này gọi là trước đồng lúc tu 
Thiển na và Samatha, sau tu 
Samapattdi. 

Nếu những Bồ Tát dùng sức 
tịch diệt để trợ giúp cho sự 
biến hóa rồi khởi lên trạng thái 
thanh tỉnh, trí huệ sáng suốt, Bồ 
tát này gọi là trước đồng lúc tu 
Thiền na và Samapattfi, sau tu 
Samatha. 

Nếu những Bồ Tát dùng trí 
tuệ viên giác để hòa hợp trọn 
vẹn với tất cả, đối với mọi tánh 


262 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


và tướng đều không xa rời tánh 
giác, Bồ Tát này gọi là tu tập 
viên mãn ba pháp (chỉ, quán và 
thiền na), tùy thuận với tự tánh 
(Viên giác) thanh tỉnh. 

Thiện nam tử! Như vậy gọi 
là hai mươi lăm pháp tu của Bồ 
Tát mà tất cả Bồ Tát đều phải 
như thế tu hành. Nếu các Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp y 
theo hai mươi lăm pháp tu ấy 
(tu hành) thì phải giữ gìn phạm 
hạnh, tư duy tịch tĩnh, trải qua 
hai mươi mốt ngày thành tâm 
sám hối. Đánh dấu rõ ràng 
vào từng mỗi một trong số hai 
mươi lăm bánh xe ấy và chí tâm 
nguyện cầu, rồi thuận tay chọn 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương VIII ° Bổ Tát Biện Âm 263 


lấy một pháp tu, y theo sự khai 
thị (trong pháp tu) đã chọn, liền 
biết (căn cơ của mình) là đốn 
hay tiệm. Nếu chỉ có một niệm 
nghỉ ngờ hối hận thì không thể 
thành tựu. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Biện Âm ông nên biết, 

Tất cả các Bồ Tát, 

Tuệ thanh tỉnh vô ngại, 

Đều y thiền định sanh. 

Gọi là Samatha, 

Tam ma đề, Thiên na, 

Ba pháp đốn tiệm tu, 


Có hai mươi lăm loại, 


264 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Mười phương các Như Lai, 
Ba đời người tu hành, 

Đều nhân vì pháp này, 

Mà đắc thành Bồ đề, 

Chỉ trừ người đốn giác, 
Cùng pháp không tùy thuận. 
Tất cả các Bồ Tát, 

Cùng chúng sanh đời sau, 
Thường trì giữ luân này, 
Tùy thuận siêng tu tập. 
Nương sức đại bi Phật, 
Không lâu chứng Niết bàn. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 265 


Chương 1X 
Bồ Tát 
Tịnh Chư Nghiệp Chướng 


Bấy giờ Bồ tát Tịnh Chư 
Nghiệp Chướng ở trong đại 
chúng liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, 
đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ 
gối chắp tay mà bạch với Đức 
Phật rằng: “Đức Thế Tôn đại 
bi! Vì chúng con giảng rộng việc 
không thể nghĩ bàn đó là tất cả 
nhân địa hành tướng của Như 
Lai, khiến các đại chúng được 


266 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


điều chưa từng có. Nhìn thấy sự 
tinh cần khó khổ của đấng Điều 
Ngự trải qua hằng sa kiếp trong 
nhiều cảnh giới, tất cả công 
dụng đó giống như chỉ trong 
một niệm. Bồ Tát chúng con 
tự rất vui mừng và được an ủi 
một cách sâu xa. Bạch đức Thế 
Tôn! Nếu tâm giác này tánh vốn 
thanh tịnh, vì sao lại nhiễm ô, 
khiến cho chúng sanh mê muội 
chẳng thể thể nhập? Ngưỡng 
mong đức Như Lai vì chúng con 
khai ngộ rộng rãi về tánh của 
pháp, khiến cho đại chúng này 
và chúng sanh đời mạt pháp (có 
thể dùng lời dạy của Phật) làm 
tâm nhìn trong tương lai. Nói 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 267 


lời như thế xong, năm vóc gieo 
xuống đất, lặp lại lời thỉnh câu 
ba lần. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 
rằng: Lành thay! Lành thay! 
Thiện nam tử! Các ông có thể 
vì đại chúng và chúng sanh đời 
mạt pháp thưa hỏi Như Lai về 
những phương tiện như thế. 
Ông nay lắng nghe! Vì ông ta sẽ 
nói”. Lúc đó, Bồ tát Tịnh Chư 
Nghiệp Chướng vâng lời dạy 
hoan hý cùng đại chúng im lặng 
lắng nghe. 

Thiện nam tử! Tất cả chúng 
sanh từ vô thỉ đến nay, vì vọng 
tưởng nên chấp có ngã, nhân, 


268 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


chúng sanh và thọ mạng, nhận 
bốn khái niệm điên đảo này làm 
thật ngã thể, do đó nên sanh ra 
hai trạng thái ghét, yêu. Đối với 
thật thể hư vọng lại tiếp tục chấp 
vào hư vọng, hai thứ hư vọng 
này nương nhau sanh ra con 
đường nghiệp chướng hư vọng, 
vì có vọng nghiệp nên vọng thấy 
có lưu chuyển, người chán ghét 
lưu chuyển nên vọng thấy có 
Niết bàn vì thế không thể nhập 
vào viên giác thanh tỉnh chứ 
không phải tánh viên giác cản 
trở không cho họ thể nhập và, 
có những người thể nhập tánh 
viên øiác thì cũng chẳng phải do 
tánh viên giác cho họ thể nhập. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 269 


Vì thế động niệm cùng với dứt 
niệm đều thuộc mê muội. Vì sao 
vậy? Bởi vì vô mỉnh vốn (được 
nhận thức một cách sai lầm) là 
chủ tế của mình từ vô thỉ cho 
nên tất cả chúng sanh không thể 
sinh ra mắt tuệ vì thế bản chất 
của thân và tâm của họ không 
øì khác hơn ngoài vô mỉnh. (Do 
nhận thức sai lầm nên không 
thể đoạn trừ vô minh ngã chấp) 
giống như người không thể tự 
mình đoạn trừ mạng sống. Vì 
thế nên biết, nếu có người yêu 
thích ta thì ta cùng với họ tùy 
thuận và người chẳng tùy thuận 
ta thì ta liền sanh ra oán ghét, 
do tâm yêu ghét nuôi dưỡng vô 


270 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


minh vì thế nên việc cầu đạo cứ 
mãi không thể thành tựu. Có 
tâm yêu ghét để nuôi dưỡng vô 
mỉnh làm cho vô minh tương 
tục mãi, do vậy nên việc cầu 
đạo chẳng thể thành tựu. 

Thiện nam tử! Thế nào gọi 
là ngã tướng? Là tâm sở chứng 
của các chúng sanh!. Thiện nam 
tử! Thí như có người thân thể 
điều hòa thư thái, tay chân thư 
thả, chợt quên sự tôn tại của 
thân, bởi do sự nuôi dưỡng trái 
phương pháp, (sức khỏe bị suy 
sụp), cần phải châm cứu, do vậy 
liền ý thức rằng ta vẫn còn đang 
hiện hữu. Vì thủ chấp vào cái 


1 Anh: what 1s the “trace of self”? It is that which 1s 
witnessed by the mind of sentient beIngs. 


KINH VIÊN GIÁC = Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng Ái 


được chứng nên ngã thể mới hiện 
ra. Thiện nam tử! Kể cả khi đã 
chứng được quả Như Lai nhưng 
cuối cùng tâm vẫn còn (thủ 
chấp về) sự chứng ngộ ấy thì dù 
đạt được Niết bàn thanh tịnh thì 
cũng chỉ đều là ngã tướng. 

Thiện nam tử! Thế nào là 
nhơn tướng? 

Là tâm chứng ngộ của 
các chúng sanh. 

Thiện nam tử! Người đã ngộ 
có ngã thì sẽ không thừa nhận 
ngã nữa, vì chỗ được chứng ngộ 
chẳng phải là ngã, (bản thân 
của) ngộ cũng như thế. Ngộ rồi 


2 Anh: “lt 1s the cognition by sentient beings of the prlor 
“wItnessing”.” 


272 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


thì vượt qua tất cả (cái được gọi 
là người) chứng ngộ (vì sự chứng 
ngộ lẫn người chứng ngộ) đều là 
nhân tướng. 

Thiện nam tử! Nhẫn đến khi 
tâm còn cho rằng mình có sự 
chứng ngộ Niết bàn viên mãn 
thì cũng đều là ngã. Tâm ấy vẫn 
còn dấu vết nhỏ của sự chứng 
ngộ nên đều gọi là nhân tướng. 

Thiện nam tử! Thế nào là 
chúng sanh tướng? Là tâm của 
các chúng sanh nằm ngoài khả 
năng tự chứng ngộ.” 

Thiện nam tử! Ví như có người 
nói rằng: “Ta là chúng sanh” 
3. Anh: “what 1s the “trace of sentient being?" It is that which 


1s beyond the selfˆwItnessing and cognition of the minds 
Of all sentient beings” 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 273 


thì biết cái mà người đó nói là 
chúng sanh chẳng phải là anh 
ta mà cũng chẳng phải là người 
khác. Thế nào là chẳng phải 
ngã? Vì nếu ta là chúng sanh thì 
chẳng phải là ngã. Thế nào là 
chẳng phải người khác? Vì nếu 
ta là chúng sanh thì chẳng phải 
là ngã của người khác. Thiện 
nam tử! Những liễu chứng, liễu 
ngộ của các chúng sanh đều là 
ngã và nhân, mà ngã tướng và 
nhân tướng đều không thể đạt 
được vì thế còn có chỗ (được cho 
là) liễu ngộ thì gọi đó là chúng 
sanh tướng. 

Thiện nam tử! Thế nào là thọ 
mạng tướng? Là tâm của các 


274 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


chúng sinh đều được soi sáng 
bởi sự giác ngộ thanh tịnh. Mọi 
thứ mà trí tuệ và nghiệp báo 
không tự nhìn thấy đều giống 
như mạng căn. Thiện nam tử! 
Nếu tâm chiếu sáng thì thấy tất 
cả người giác tri đều là cát bụi 
nhiễm ô vì người giác tri và cái 
được giác tri đều chẳng lìa trần 
cấu; giống như đun nóng làm 
cho băng tan ra thành nước, lúc 
ấy băng không khác nước vì thế 
người còn có cái biết về băng và 
nước thì cũng giống như vẫn còn 
cái ngã để giác tri về ngã. 
Thiện nam tử! Chúng sanh 
đời mạt pháp không hiểu rõ 
bốn tướng, vì thế tuy trải qua 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 275 


nhiều kiếp tỉnh cần khó khổ tu 
tập đạo pháp, nhưng đó chỉ gọi 
là hữu vi, trọn không thể thành 
tựu tất cả thánh quả, cho nên 
gọi là chánh pháp mạt thế. Vì 
sao vậy? Vì nhận tất cả ngã là 
Niết bàn, có chứng có ngộ cho 
là thành tựu. Thí như có người 
nhận giặc làm con, nên gia tài 
bảo vật của người đó bị phá hủy. 
Vì sao vậy? Vì người có ngã ái 
nên cũng tham ái Niết bàn, (đối 
với người đó thì) hàng phục gốc 
rễ của ngã ái được cho là tướng 
Niết bàn. Người có ghét ngã 
cũng ghét sanh tử, do vì không 
biết ái đích thật là sanh tử, nên 


4_ 3 M! (ái Niết bàn) 


276 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


chỉ ghét sanh tử thì gọi là không 
giải thoát. 

Làm sao biết được pháp chẳng 
giải thoát? Thiện nam tử! Những 
chúng sanh đời mạt pháp tu tập 
Bồ đề lấy việc tự chứng được 
chút ít cho là mình đã thanh 
tinh, do chưa thể đoạn tận gốc 
rễ ngã tướng. Nếu có người tán 
thán pháp của mình, liền sanh 
hoan hỷ bèn muốn tế độ họ. Nếu 
ai phỉ báng chỗ sở đắc của mình 
thì liền sanh sân hận. Vì thế biết 
rằng sự thủ chấp ngã tướng kiên 
cố vẫn tiêm ẩn trong tạng thức, 
nó lang thang trong các căn và 
chưa từng bị gián đoạn. Thiện 
nam tử! Hành giả ấy không dẹp 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng h4 


trừ ngã tướng, cho nên không thể 
ngộ nhập bản giác thanh tịnh. 
Thiện nam tử! Nếu biết ngã là 
Không, thì không thấy có người 
hủy báng ta và có ta nói pháp. 
Vì ngã chưa đoạn trừ (nên mới 
có cái thấy như thế), chúng sanh 
và thọ mạng cũng lại như vậy. 
Thiện nam tử! Những chúng 
sanh đời mạt pháp nói bệnh 
(tu hành) là Pháp cho nên gọi 
là người đáng thương xót. Dù 
chuyên cần tỉnh tấn, nhưng 
tăng thêm các bệnh, vì vậy 
không thể thể nhập vào tánh 
viên giác thanh tỉnh. Thiện nam 
tử! Những chúng sanh đời mạt 
pháp không hiểu rõ bốn tướng, 


278 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


lấy chỗ hiểu và hành của Như 
Lai làm chỗ hiểu và tu hành 
của chính mình nên cuối cùng 
không thể thành tựu. Hoặc có 
chúng sanh chưa đắc nói đắc, 
chưa chứng nói chứng, thấy 
người thăng tiến hơn mình thì 
tâm sanh tật đố. Do chúng sanh 
đó chưa đoạn trừ ngã ái, cho nên 
không thể nhập vào tánh giác 
thanh tịnh. Thiện nam tử! Nếu 
chúng sanh đời mạt pháp muốn 
thành tựu đạo quả thì không nên 
tìm cầu sự giác ngộ chỉ vì sự lợi 
ích của đa văn mà tăng trưởng 
ngã kiến. Chỉ nên tỉnh cần hàng 
phục phiền não, khởi đại dũng 
mãnh, chưa đắc khiến đắc, chưa 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương IX s Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng 279 


đoạn khiến đoạn, tham, sân, ái, 
mạn, siểm khúc, tật đố đối cảnh 
không sanh, người và ta, ái ân 
thảy đều tịch diệt. Đức Phật dạy, 
người này sẽ dần dần thành tựu. 
Cầu học thiện tri thức để không 
rơi vào tà kiến, nếu nơi sở cầu 
riêng sanh tâm yêu ghét, thì 
không thể bước vào đại dương 
giác ngộ thanh tỉnh. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
rằng: 

Tịnh Nghiệp ông nên biết, 

Tất cả các chúng sanh, 

Đều do chấp ngã ái, 


Vô thỉ vọng lưu chuyển, 


280 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Chưa trừ bốn thứ tướng, 
Không đắc quả Bồ đề. 
Yêu ghét sanh nơi tâm, 
Siểm khúc còn các niệm, 
Cho nên nhiều mê muội, 
Không thể vào thành giác. 
Nếu được về cảnh ngộ, 
Trước trừ tham sân sĩ, 
Tâm không còn ái pháp, 
Dân dần được thành tựu. 
Thân ta vốn chẳng có, 
Ghét yêu do đâu sanh? 
Người này cầu bạn lành, 
Trọn không đọa tà kiến, 
Chỗ cầu riêng sanh tâm, 
Cứu cánh chẳng thành tựu. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương X s Bồ Tát Phổ Giác 281 


Chương X 
Bỏ Tát Phổ Giác 


Khi ấy, Bồ tát Phổ Giác ở 
trong đại chúng liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, 
quỳ gối chấp tay bạch với Đức 
Phật rằng: “Đức Thế Tôn đại 
bi! Nói nhanh về thiền bệnh! 
Khiến cho đại chúng được điều 
chưa từng có, tầm ý sạch trong, 
được an ổn lón. Bạch Đức Thế 
Tôn! Chúng sanh đời mạt pháp, 
cách Đức Phật xa dần, Thánh 


282 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


hiền ẩn dật, tà pháp thịnh hành, 
các chúng sanh phải cầu những 
người nào? Y theo những pháp 
gì? Thực hành những hạnh gì? 
Dẹp trừ những bệnh øì? Phát 
tâm thế nào để khiến cho những 
người mê muội không rơi vào 
tà kiến?” Nói lời như thế xong, 
năm vóc gieo xuống đất, lặp lại 
lời thỉnh cầu ba lân. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Phổ Giác rằng: “Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Các 
ông có thể thưa hỏi Như Lai về 
những phương pháp tu hành 
như vậy, có thể trao cho tất cả 
chúng sanh đời mạt pháp con 
mắt đạo vô úy, khiến cho chúng 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương X s Bồ Tát Phổ Giác 283 


sanh được thành Thánh đạo. 
Ông nay lắng nghe! Ta sẽ vì ông 
mà khai thị”. Bấy giờ, Bồ tát Phổ 
Giác vâng lời dạy hoan hỷ, cùng 
đại chúng yên lặng lắng nghe. 
Thiện nam tử! Chúng sanh 
đời mạt pháp, muốn phát tâm 
Đại thừa thì nên cầu bậc thiện 
tri thức, phải tìm cầu với người 
có tất cả chánh tri kiến. Tâm 
không trụ tướng, chẳng chấp 
trước cảnh øiối Thanh văn, 
Duyên øgiác, tuy hiện thân nơi 
cõi cát bụi trần lao nhưng tâm 
hằng thanh tịnh, thị hiện có các 
lỗi lầm để tán thán phạm hạnh, 
không dẫn dắt chúng sanh vào 
chỗ không có luật nghi. Cầu 


284 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


người như vậy tức được thành 
tựu Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Chúng sanh đời mạt 
pháp gặp người như vậy thì phải 
nên cúng dường, thần mạng còn 
không tiếc huống hồ là khối tài 
sản, vợ con, quyến thuộc. Thiện 
trỉ thức đó trong bốn oai nghỉ 
thường hiện thanh tịnh, cho đến 
phương tiện thị hiện mọi thứ tội 
lỗi, (thì tâm của người cầu đạo 
cũng) không khởi lên kiêu mạn. 
Nếu thiện nam tử đối với vị thiện 
hữu trỉ thức đó không khởi niệm 
ác, tức có thể thành tựu chánh 
giác một cách rốt ráo, tâm hoa 
bừng phát chiếu sáng khắp cả 
mười phương các cối. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương X s Bồ Tát Phổ Giác 285 


Thiện nam tử! Thiện tri thức 
đó đã chứng diệu pháp nên xa 
la bốn bệnh. Thế nào là bốn 
bệnh? Một là bệnh Tác, nếu lại 
có người nói rằng: “Bản tâm của 
tôi làm các thứ hạnh vì muốn 
cầu Viên giác”? Đây là bệnh 
Tác vì tánh Viên giác kia chẳng 
phải do làm mà có được. Hai là 
bệnh Nhậm, nếu lại có người 
nói rằng: “Chúng ta nay không 
muốn đoạn trừ sanh tử, cũng 
chẳng cầu chứng Niết bàn, Niết 
bàn và sanh tử không có niệm 
khởi diệt, trong việc tìm câu sự 
giác ngộ viên mãn mặc cho tất 
cả tùy theo các pháp tánh”. Đây 
gọi là bệnh Nhậm vì tánh Viên 


286 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


giác kia chẳng phải mặc nhiên 
mà có. Ba là bệnh Chỉ, nếu lại có 
người nói rằng: ““Ta nay muốn 
cầu Viên giác nên tự tâm dừng 
hẳn các niệm, được tất cả tánh, 
tịch nhiên bình đẳng”. Đó gọi 
đó là bệnh Chỉ vì tánh Viên giác 
kia chẳng phải do đình chỉ sự kết 
hợp (của các niệm) mà có. Bốn 
là bệnh Diệt, nếu lại có người 
nói rằng: ““Ta nay nên đoạn trừ 
vĩnh viễn tất cả phiền não, cả 
thân và tâm hoàn toàn Không! 
huống hồ là cảnh giới hư vọng 
của căn trần, tất cả hằng tịch 
lặng vì muốn câu sự Viên giác”. 
Đó gọi là bệnh Diệt vì tánh Viên 


I1 #/ùÃ##f”ẽ (Thân tâm tất cánh không) 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương X s Bồ Tát Phổ Giác 287 


giác kia chẳng phải là tướng tịch 
lặng. Lìa được bốn bệnh thì biết 
là thanh tỉnh, quán được như 
vậy thì gọi là chánh quán, nếu 
quán khác đi thì gọi là tà quán. 

Thiện nam tử! Chúng sanh đời 
mạt pháp, người muốn tu hành, 
nên phải trọn đời cúng dường 
bậc thiện hữu, phụng sự thiện tri 
thức, nếu thiện tri thức ấy muốn 
đến thân cận thì (người cầu đạo) 
nên đoạn trừ tâm kiêu mạn và 
nếu (thiện tri thức) rời xa thì 
nên đoạn tận lòng sân hận. (Dù 
thiện tri thức) hiện cảnh nghịch 
hay thuận (thì xem cũng) giống 
như hư không, rõ biết thân tâm 
và các chúng sanh rốt ráo bình 


288 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


đẳng, đồng thể không khác, tu 
hành như thế mới thể nhập vào 
Viên giác. Thiện nam tử! Chúng 
sanh đời mạt pháp không thành 
đạo được, là do có tất cả chủng 
tử ghét và yêu, mình và người từ 
vô thỉ nên chưa thể giải thoát. 
Nếu lại có người, xem oan gia 
kia như cha mẹ mình, tâm 
không (phân biệt) có hai, tức là 
đoạn trừ các bệnh. Ở trong các 
pháp mình và người ghét và yêu 
cũng lại như thế. Thiện nam tử! 
Chúng sanh đời mạt pháp muốn 
cầu Viên giác nên phải phát tâm 
như thế này: “*“Tất cả chúng sanh 
cùng tận khắp hư không, con 
đều khiến thể nhập vào Viên 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương X s Bồ Tát Phổ Giác 289 


giác cứu cánh, ở trong Viên giác 
không thủ chấp có người giác 
ngộ, đoạn trừ tất cả tướng ngã 
và nhân. Phát tầm như vậy thì 
không đọa vào tà kiến. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Phổ Giác ông nên biết, 

Các chúng sanh đời sau, 

Muốn câu thiện tri thức, 

Nên phải câu chánh kiến, 

Tâm xa hàng Nhị thừa. 

Trong pháp trừ bốn bệnh, 

Là Tác, Chỉ, Nhậm, Diệt; 


Thân cần không kiêu mạn, 


290 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Xa lìa không sân hận. 
Thấy mọi thứ cảnh giới, 
Tâm phải sanh hiếm có, 
Như Phật tái xuất thế 
Không phạm trái luật nghỉ, 
Giới căn hằng thanh tịnh, 
Độ tất cả chúng sanh, 

Rốt ráo vào Viên giác. 
Không tướng bỉ, ngã, nhân, 
Thường nương chánh trí tuệ, 
Liên vượt khỏi tà kiến, 
Chứng giác Bát Niết bàn. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 291 


Chương XI 
Bồ Tát Viên Giác 


Lúc ấy Bồ tát Viên Giác ở 
trong đại chúng liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, 
quỳ gối chấp tay bạch với Đức 
Phật rằng: “Đức Đức Thế Tôn 
đại bị! Vì chúng con rộng nói 
mọi thứ phương tiện để chứng 
đạt viên giác thanh tịnh, khiến 
cho chúng sanh đời mạt pháp 
có được lợi ích lớn. Bạch đức 
Thế Tôn! Chúng con nay đã 


292 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


được khai ngộ, nếu sau khi Đức 
Phật diệt độ chúng sanh đời mạt 
pháp chưa được giác ngộ thì 
phải an cư như thế nào để tu tập 
cảnh giới thanh tỉnh Viên giác 
này? Trong ba loại tỉnh quán 
Viên giác này, đứng đầu là loại 
nào? Ngưỡng mong đức Đại Bi 
vì các đại chúng và chúng sanh 
đời mạt pháp mà ban cho lợi ích 
lớn”. Nói lời như thế xong, năm 
vóc gieo xuống đất, lặp lại lời 
thỉnh cầu ba lân. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo 
Bồ tát Viên Giác rằng: “Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Vì mang lại lợi ích lớn cho các 
chúng sanh, các ông có thể hỏi 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 293 


Như Lai về những phương tiện 
như thế. Ông nay lắng nghe! Vì 
ông ta sẽ nói”. Lúc ấy Bồ tát Viên 
Giác vâng lời dạy hoan hỷ, cùng 
đại chúng lặng lẽ lắng nghe. 
Thiện nam tử! Tất cả chúng 
sanh, nếu Phật còn trụ thế hoặc 
sau khi Phật diệt độ, hoặc ở thời 
mạt pháp, có những chúng sanh 
đây đủ căn tánh Đại thừa, tin 
vào tâm đại Viên giác bí mật của 
Phật, muốn tu hành thì hoặc ở 
chốn già lam sắp xếp đồ chúng 
an ổn, hoặc có duyên sự thì tùy 
phận sự mà tư duy quán sát 
đúng như Ta đã day; nếu không 
có công việc hay nhân duyên gì 
khác, thì nên kiến tạo đạo tràng 


294 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


và ấn định kỳ hạn, hoặc ấn định 
thời gian dài một trắm hai mươi 
ngày, hay thời gian trung bình 
một trăm ngày, hoặc thời gian 
ngắn hạn tám mươi ngày, rồi 
an trí nơi chốn thanh tịnh ấy. 
Nếu Đức Phật còn tại thế, nên 
chánh tư duy, nếu sau khi Đức 
Phật diệt độ, phải thiết lập hình 
tượng, mắt chiêm ngưỡng tâm 
suy tưởng, sanh niệm nghĩ nhồ 
chân chánh, chẳng khác nào 
như lúc Đức Phật vẫn còn trụ 
thế. Treo các tràng phan, dâng 
những hương hoa trải qua hai 
mươi mốt ngày, đảnh lễ danh 
hiệu chư Phật khắp cả mười 
phương, thiết tha cầu xin sám 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 295 


hối, sẽ gặp cảnh giới thiện lành, 
tâm được nhẹ nhàng an lạc. Trải 
qua hai mươi mốt ngày, phải 
luôn nhất tâm nhiếp niệm. 

Nếu thời gian đầu mùa Hạ, 
an cư ba tháng thì phải an trụ 
nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, 
tâm xa lìa tư tưởng Thanh văn, 
chẳng nương tựa vào đồ chúng. 
Đến ngày an cư thì đối trước 
Phật tác bạch rằng: “Con là Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu 
bà di tên là... nguyện nương 
theo Bồ Tát thừa tu hạnh tịch 
diệt, đồng nhập thanh tịnh, trì 
trụ thật tướng, lấy đại Viên giác 
làm chốn già lam của con, thân 
và tâm an cư, tánh trí bình đẳng, 


296 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


vì tự tánh Niết bàn là không ràng 
buộc. Nay con không nương tựa 
Thanh văn mà kính thỉnh mười 
phương Như Lai và đại Bồ Tát 
cùng an cư ba tháng, vì nhân 
duyên lớn, tu hạnh diệu giác 
vô thượng của Bồ Tát, do vậy 
không bị đồ chúng ràng buộc”. 
Thiện nam tử! Đây gọi là Bồ Tát 
thị hiện an cư, sau ba thời kỳ an 
cư thì có thể tùy ý đi lại vô ngại. 
Thiện nam tử! Trong đời mạt 
pháp, nếu chúng sanh muốn tu 
hành và cầu Bồ Tát đạo trong 
lúc nhập hạ theo ba thời kỳ, 
tuyệt đối không nên giữ lấy tất 
cả cảnh giới nào ngoài những øì 
đã được nghc. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 297 


Thiện nam tử! Nếu các chúng 
sanh tu Samatha, trước hết nên 
giữ tâm thật thanh tịnh, không 
khởi niệm suy nghĩ, tịnh đến tột 
cùng thì trí giác liền xuất hiện. 
(Với năng lực) cực Tịnh ban đầu 
như thế mà từ nơi một thân cho 
đến cả một thế giới trí giác cũng 
(có mặt) như thế. Thiện nam tử! 
Nếu trí giác trùm khắp cả một 
thế giới thì trong một thế giới đó 
nếu có một chúng sanh nào khởi 
lên một niệm thì hành giả đều có 
thể biết rõ, cho đến hàng trăm 
ngàn thế giới cũng như thế. Tất 
cả cảnh giới nếu chẳng phải đã 
được nghe thì tuyệt đối không 
được giữ lấy. 


298 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


Thiện nam tử! Nếu các chúng 
sanh tu tập về Samapatti (Quán), 
trước tiên phải nhớ nghĩ mười 
phương Như Lai và tất cả Bồ 
Tát trong mười phương thế giới 
rồi y theo thứ lớp các loại pháp 
môn mà cân khổ tu tập Tam 
muội và phát nguyện rộng lớn 
để tự huân tập thành chủng tử 
(Bồ đề). Tất cả cảnh giới (hiện 
ra trong lúc tu tập) nếu không 
phải (là những cảnh giới đã) 
được nghe thì nhất định không 
nên giữ lấy. 

Thiện nam tử! Nếu các chúng 
sanh tu về Thiển-na, trước tiên 
phải áp dụng pháp môn sổ tức 
thì tâm sẽ biết rõ từng niệm một 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 299 


của sự sinh, trụ, diệt cũng như 
phân biệt được trạng thái trước 
khi khởi niệm và phạm vi, số 
lượng của các niệm này, kể cả 
có thể hiểu được số lượng ý niệm 
khác nhau trong bốn oai nghỉ. 
Với sự dần dân tăng tiến thậm 
chí có thể biết rõ từng mỗi giọt 
mưa trong trăm ngàn thế giới 
chẳng khác nào như tận mắt 
nhìn thấy những vật thọ dụng. 
Tất cả cảnh giới ngoài những 
øì đã nghe thì dứt khoát không 
nên giữ lấy. Đây gọi là phương 
tiện đầu tiên của ba pháp quán. 
Nếu các chúng sanh, tỉnh tấn 
tu hành ba pháp quán này một 
cách trọn vẹn thì gọi là Như Lai 


300 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch ° KINH VIÊN GIÁC 


xuất hiện ở đời. Nếu chúng sanh 
đời mạt pháp có tâm muốn cầu 
đạo nhưng không được thành 
tựu, vì căn cơ chậm lụt bởi do 
nghiệp chướng quá khứ thì phải 
chuyên cần sám hối và thường 
khởi lên hy vọng. Trước tiên 
đoạn trừ yêu ghét, tật đố, sim 
khúc và tâm thì tìm cầu quả vị 
thù thắng tối thượng. 

Đối với ba pháp tịnh quán 
này, tùy (theo căn cơ) mà tu tập 
một pháp, nếu tu pháp quán này 
không thành tựu thì tu tập pháp 
quán khác, không nên thối tâm 
buông bỏ mà phải từng bước tìm 
cầu sự chứng ngộ. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XI s Bồ Tát Viên Giác 301 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn 
giảng rõ lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 

Viên Giác ông nên biết, 

Tất cả các chúng sanh, 

Muốn câu đạo vô thượng, 

Trước phải kiết ba kỳ, 

Sám hối nghiệp vô thỉ. 

Suốt hai mươi mốt ngày, 

Sau đó chánh tư duy, 

Chẳng phải cảnh nghe kia, 

Rốt ráo chẳng thủ chấp 

Samatha cực tỉnh, 

Tam-ma chánh nhớ trì, 

Thiên-na rõ số môn, 


Đây gọi ba tỉnh quán. 


302 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Vệt dịch ° KINH VIÊN GIÁC 


Nếu chuyên cần tu tập, 
Đây gọi Phật ra đời. 

Độn căn chưa thành tựu, 
Tâm thường siêng sám hối, 
Tất cả tội vô thi, 

Các chướng nếu tiêu diệt, 
Cảnh Phật hiện tiền ngay. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XII ° Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 303 


Chương XII 
Bồ Tát Hiển Thiện Thủ 


Lúc ấy, Bồ tát Hiền Thiện 
Thủ ở trong đại chúng liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật, đi nhiễu bên 
phải ba vòng, quỳ gối chắp tay 
bạch với Đức Phật rằng: “Ðức 
Thế Tôn đại bi! Vì chúng con và 
chúng sanh đời mạt pháp, khai 
ngộ sâu rộng việc không thể 
nghĩ bàn như thế. Bạch đức Thế 
Tôn! Giáo pháp Đại thừa này 
tên là gì? Làm sao để phụng trì? 


304 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Vệt dịch ° KINH VIÊN GIÁC 


Chúng sanh tu tập được công 
đức gì? Bằng cách nào mà con 
có thể hộ trì người thọ trì kinh? 
Giáo pháp này lưu bố đến cõi 
nào?” Thưa như thế xong, năm 
vóc øieo xuống đất và lặp lại lời 
thỉnh cầu ba lân. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ 
tát Hiền Thiện Thủ rằng: “Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Các ông đã có thể vì các Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp mà 
thưa hỏi Như Lai những tên và 
công đức giáo nghĩa của kinh. 
Ông nay lắng nghe! Vì ông ta sẽ 
nói. Bấy giờ, Bồ tát Hiền Thiện 
Thủ vâng lời dạy hoan hỷ, cùng 
đại chúng yên lặng lắng nghe. 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XII ° Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 305 


Thiện nam tử! Kinh này do 
trăm ngàn muôn ức các đức 
Phật nhiều như số cát sông 
Hằng thuyết giảng và đều 
được các đức Như Lai trong ba 
đời bảo vệ hộ trì, là chỗ mười 
phương Bồ Tát quay về nương 
tựa, là con mắt thanh tịnh của 
mười hai bộ kinh. Kinh này tên 
là Đại Phương Quảng Viên Giác 
Đà La Ni, cũng gọi là Tu Đa La 
Liễu Nghĩa, hay Bí Mật Vương 
Tam Muội, cũng có còn tên là 
Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, 
hoặc Như Lai Tạng Tự Tánh Sai 
Biệt, ông phải phụng trì. Thiện 
nam tử! Kinh này chỉ hiển bày 
cảnh giới của Như Lai, chỉ có 


306 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Vệt dịch ° KINH VIÊN GIÁC 


Phật Như Lai mới có thể tuyên 
thuyết trọn vẹn. Nếu các Bồ Tát 
và chúng sanh đời mạt pháp y 
theo đây tu hành thì từng bước 
tăng tiến đến Phật địa. Thiện 
nam tử! Kinh này tên là Đốn 
Giáo Đại Thừa, chúng sanh có 
căn cơ bén nhạy từ đây được 
khai ngộ; kinh này cũng bao 
gồm tất cả các hạng chúng sanh 
tiệm tu. Thí như biển lớn không 
từ bỏ các dòng nước nhỏ, thậm 
chí ruồi muỗi hoặc A tu la uống 
nước biển đó cũng đều được 
sung mãn. 

Thiện nam tử! Giả sử có người 
dùng toàn bảy báu chứa đây cả 
ba ngàn đại thiên thế giới để 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XII ° Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 307 


bố thí thì cũng không bằng có 
người nghe tên kinh này hoặc ý 
nghĩa của một câu của kinh này. 
Thiện nam tử! Giả sử có người 
giáo hóa trăm ngàn chúng sanh 
chứng đắc quả A La Hán nhiều 
như cát sông Hằng cũng không 
bằng có người tuyên thuyết, 
phân biệt một nửa bài kệ của 
kinh này. Thiện nam tử! Nếu 
có người nghe tên kinh này mà 
lòng tin không còn nghỉ hoặc, 
nên biết người ấy chẳng phải chỉ 
ở nơi một Đức Phật hay hai Đức 
Phật trồng các phước tuệ, mà 
thậm chí cho đến tất cả Đức Phật 
nhiều như cát sông Hằng trông 
mọi căn lành (mới có đủ thắng 


308 Tỳ Kheo Thích Viên Lý + Vệt dịch ° KINH VIÊN GIÁC 


duyên được) nghe giáo nghĩa 
của kinh này. Thiện nam tử các 
ông! Nên hộ trì những người tu 
hành ở đời mạt pháp, không để 
cho ác ma và các ngoai đạo làm 
não hại thân tâm của họ khiến 
họ sinh tâm lùi bước. 

Khi ấy, trong pháp hội có Hỏa 
Thủ Kim Cang, Tôi Toái Kim 
Cang, Ni Lam Bà Kim Cang 
v.v... tám vạn thần Kim Cang 
cùng với quyến thuộc liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Phật, đi nhiễu bên phải 
ba vòng mà bạch với Đức Phật 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu 
đời mạt pháp, tất cả chúng sanh 
có thể quyết định thọ trì pháp 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XII ° Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 309 


Đại thừa này thì chúng con sẽ 
bảo hộ họ như bảo hộ con mắt 
của mình; cho đến những nơi 
nào có đạo tràng tu hành, thì 
hàng Kim Cang chúng con đều 
dẫn dắt đồ chúng đến để bảo hộ 
cả ngày lẫn đêm khiến họ không 
thoái chuyển. Cho đến gia đình 
của họ vĩnh viễn không có tai 
hoa chướng nạn, bệnh dịch 
tiêu trừ, tài sản đầy đủ, thường 
chẳng thiếu thốn. 

Khi ấy, Đại Phạm Thiên 
Vương, hai mươi tám vị Thiên 
Vương và Tu Di Sơn Vương, Hộ 
Quốc Thiên Vương v.v... liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
dưới chân Đức Phật, đi nhiễu 


310 Tỳ Kheo Thích Viên Lý s Việt dịch + KINH VIÊN GIÁC 


bên phải ba vòng và bạch cùng 
Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Con cũng hộ trì người trì 
kinh, khiến họ thường được an 
ổn, tâm không thoái chuyển.” 
Khi ấy, có Đại Lực Quỷ 
Vương tên là Kiết Bàn Trà cùng 
với mười muôn quỷ vương, từ 
chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật, đi nhiễu bên 
phải ba vòng và bạch cùng Đức 
Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Con cũng bảo hộ người trì kinh 
này, sớm tối giữ gìn bảo vệ khiến 
không thoái chuyển, chỗ người 
đó ở trong một do tuần', nếu có 


1 Một do tuần (FE1®)) bằng 4,68 km nhưng vẫn còn có 
những sai biệt như một do tuần bằng 19,5 km hoặc 14,6 
km hay l6 km... 


KINH VIÊN GIÁC ° Chương XII ° Bồ Tát Hiền Thiện Thủ 311 


quỷ thần xâm phạm vào cảnh 
giới đó, con sẽ khiến họ nát từng 
mảnh như bụi. 

Đức Phật nói kinh này xong, 
tất cả Bồ Tát, trời, rồng, quỷ 
thân, bát bộ và quyến thuộc 
cùng các Thiên vương, Phạm 
vương v.v... tất cả đại chúng, 
nghe lời Phật dạy, đều rất hoan 
hỷ, tín thọ phụng hành. 

Kinh Đại Phương Quảng Viên 
Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa. 


Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 313 


PHƯƠNG DANH CHƯ PHẬT TỬ PHÁT TÂM 
0ÚNG DƯỜNG ÂN TÔNG KINH VIÊN GIÁC: 


Nhật Lâm và gia đình $200.00 

Nhật An - Lương Tuyết Bình $500.00 

Nhật Trí Đaon - Nguyễn Minh Tâm $500.00 
Nhật Mỹ - Lương Mạnh phon $300.00 

Tâm Nhân $100.00 

Trần Gia Huy $100.00 

Nhật Huệ $100.00 

Lâm Kha Anh $50.00 

Nhật Trí - Hàn Quốc Bình $100.00 

Ấn Danh $40.00 

Ấn Danh $100.00 

Nhật Dung - Trịnh Tuyết Hạnh $240 (hồi hướng 
công đức cho HL Trịnh Đức Hiếu PD Thiện Tâm) 
Diệu Hiền - Triệu Phú Hải $20.00 

Nhật Lan, Nhật Toàn $100.00 

Lâm Thanh thủy và Gia đình $100.00 

Châu $100.00 

Nhật Bửu - Ngô Văn Chiêu $300.00 

Vương Trường Anh $100.00 

Nhật Nữ - Nguyễn Thị Tuyết Trinh $150.00 


314 Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 


Dương Cang, Lâm Tuý Nguyệt $100.00 
Hùng, Xuân Thu Trần $100.00 

Nhật Long và gia đình $50.00 

Ngô Phụng Hưng $225.00 

Trần Đình Miễn $100.00 

Trần Văn Sín $50.00 

Hứa Ngọc Cúc $50.00 

Trần Thị Ngọc Liên $20.00 

Nguyễn Duy Viên Tịnh $50.00 

Vương Trường Anh $50.00 

Diệu Châu $ $50.00 

Tâm Hoà - Trương Ngữ $100.00 

Tịnh Nguyện $50.00 

Diệu Tín $50.00 

Nhật Dung $50.00 

Nhật Diệu - Lý Cẩm Son $20.00 

Nhật dung - Trịnh Tuyết Hanh $20.00 
Lý Chân $20.00 

Huệ Khánh - Phạm Thị Như Ngọc $20.00 
Nhật Hoa - Lương Siêu Mai và Gia đình $50.00 
Nhật Diệu - Lý Cẩm Son $20.00 

Lý Phấn Hoàn và Gia đình $100.00 
Nhật Phụng và Gia đình $100.00 

Nhật Kim $100.00 

Tuệ Hoàng - Lương Phụng $20.00 

Amy Chau $40.00 


Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 315 


Diệu Linh - Ký Phan $100.00 

Nhật Tịnh - Thủy Đàm $100.00 

Nhật Loan - Phan Ngọc Thanh $50.00 
Diệu Hiển - Đào Hạnh $500.00 

Nhật Y - Đồng Ngọc Yến $200.00 (Hồi hướng 
công đức cho HL Lary Richrdson Pd Nhật Trí) 
Scott Richardson $200.00 

Huỳnh Thị Mỹ Trinh $100.00 

Đào Xây $ $50.00 

Hà Tô Há $50.00 

Hà Đắc Bửu $50.00 

Hà Thừa Lợi $50.00 

Nhật Bảo Hạnh $50.00 

Lâm Ngọc Lệ $50.00 

Trần Linh Rosana $50.00 

Trần Tâm $ Jeannie $50.00 

Trần Ngọc Amy $50.00 

Kim Chi Đỗ $20.00 

Nhật Thanh Hiền $20.00 

Như Văn $20.00 

Nhật Từ Đức $20.00 

Tiểu Hoa $20.00 

Nhật Hương $100.00 

Nguyên Châu $100.00 

Quảng Thứ $50.00 

Bạch Hồng Nhan $50.00 


316 Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 


Diệu Bạch - Diệp Ái Liên $100.00 
Nhật Chi $50.00 

Huỳnh Lệ Thuý $50.00 

Diệu Lan - Sầm Quế Lan $20.00 
Linda Hà $20.00 

Lý Tuyết Chinh $30.00 

Trương Trong Hoa $20.00 
Nguyễn Nhung $20.00 

Tâm Hoà - Tánh $50.00 

Thoại Nhuận $20.00 

Tâm Hương và Chơn Hậu $100.00 
Ngọc Tâm Điều Ngự $20.00 

Tâm Như Ý Điều Ngự $20.00 
Diệu Hiền $40.00 

Kha Huy $20.00 

Diệu Quang $20.00 

Dệu Châu $50.00 

Nhật Hỷ - Mao Kỳ Lân $50.00 
Nhật Thiện Tâm $20.00 

Nhật Lệ - Lâm Mỹ $100.00 

Nhật Bảo Huệ - Cao Thúc Nga $50.00 
Cao Lục Hùng $20.00 

Cao Tuấn Cường $20.00 

Cao Sở Hồng $20.00 

Cao Sở Ấn $20.00 

Lý Gia Thành $20.00 


Phương Danh Phật Tử Ấn Tổng Kinh Viên Giác 


Nhật Choưn Thọ $50.00 
Ngọc Chơn $20.00 

Nguyễn Công Toàn $20.00 
Hoa Trí $20.00 

Tịnh Thắng $20.00 

Như Quyên $20.00 

Tăng Tinh $50.00 

Như Hồng $30.00 

Trần thị Ngọc Bích $100.00 
Huệ Đức - Any Tăng $50.00 
Vincent Tăng $50.00 
Nancy Trần $20.00 

Diệu Ngưng $20.00 

Đức Trinh $50.00 

Lê Ngọc Hải $20.00 

Hạnh Hồ $20.00 

Chang Tài Minh $20.00 
Diana Dương $100.00 

Phật Tử $20.00 

Phật Tử $40.00 


Nhật Thanh và Gia đình $100.00 


Thái Khánh liên $50.00 
Diệp Hồng $$40.00 

Nhật Hồng $20.00 

Bành Xuân Lộc $20.00 
Dalena Ngọc Phạm $20.00 


KẾ 


318 Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 


Nhật Phương - Trần Lệ Huệ $20.00 
Nhật Tú - Nguyễn Thị Mỹ Linh $20.00 
Gia đình Nguyễn $40.00 

Huệ Tiếu $30.00 

Nguyễn Lân $20.00 

Thông Hạnh $20.00 

Phúc Như - Phan Quỳnh Như $20.00 
Nhật Quỳnh $20.00 

Trịnh thuận, Hùng, Lai thuý $20.00 
Tịnh Thắng $20.00 

Nhật Ngân $20.00 

Nhật Kim - Nguyễn Thị Rớt $20.00 
Chơn Hương - Judy Mai Phạm $50.00 
Diana Châu $20.00 

Linda Châu $20.00 

Nhật Hiền - Eliabeth Thái $35.00 

Lê Thị Kim Ngân $50.00 

Nhật Hỷ, Nhật Toại $40.00 

Jennie Phan $100.00 

Ngọc Chơn $50.00 

Nhật bảo Hạnh $30.00 

Nhật Điều $20.00 

Nguyễn Thị Châu Hà $100.00 

Chơn Giác - Lâm Ùng Mến $300.00 
Như Huệ - Võ Thị Nhành $300.00 
Nhật Bảo Tịnh - Lâm Kim Láng. $100.00 


Phương Danh Phật Tử Ấn Tông Kinh Viên Giác 319 


Đào Văn Vinh $100.00 

Nguyễn Thị Kim Hạnh $100.00 
Lâm Pìng Pïng $50.00 

Phước Từ - Đào lâm Thiên Ân $50.00 
Lý Vô Phước $50.00 

Giác Đức $50.00 

Tâm Huệ - Hứa Ngọc Cúc $50.00 
Nhật Tố $50.00 

Nhật Thảo - Lâm Kim liên $10.00 
Nhật Thanh Hương $ $10.00 

Ngô Anh Thư $20.00 

Phật Tử $20.00 

Jack Hàng $100.00 

Nguyên Đoàn $20.00 

Mạc Lệ Thủy $20.00 

Mạc Sinh Quân $20.00 

Nhật Tín $50.00 

Nhật Hiếu Hạnh $50.00 

Nhật Hoa $100.00 

Nhật Trí $100.00 

Nhật Tú $200.00 


Xin chân thành cảm niệm công đức của các bậc 
thiện hữu tri thức đồng thời nhất tâm chúc nguyện 
chư vị phước huệ trang nghiêm, Bồ đề tâm tăng 
trưởng, tánh Viên giác thường minh. 


CÙNG TÁC GIÁ 


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN 


- Pháp Tu Quan Âm - (dịch) 

» Trung Luận - (dịch) 

° Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại - (dịch) 
° Bước Vào Thiền Cảnh - (dịch) 

-- Đại Cương Triết Học Trung Quán - (dịch) 

°_ Đại Tạng Kinh Nhập Môn - (dịch) 

° Câm Nan Nhân Sinh - (dịch) 


» The Four Sublime States: Doctrine & Practice 1n 
BuddhIsm 


» Thập Nhị Môn Luận - (dịch) 

° Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 - (dịch) 

° Phú Định Thức & Biện Chứng Pháp Trung Quán - 
(dịch) 

- Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung - (dịch) 

« Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 

° Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

° Lược Sử Thời Gian - (dịch) 

- Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực - (dịch) 


322 SÁCH CÙNG TÁC GIẢ 


° Tứ Vô Lượng Tâm 
° Beginning And Development Of Buddhist 
Education In Vietnam - (Luận Án Tiên S1) 


° Dharma Of Leadership: A Journey For Leaders 
From The Teaching Of The Buddha. 


° Taking Refuge In The Buddha, Dharma, Sangha, 
And Receiving The FIve Precepts. 


° Buddhist Meditation Practice 


- Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến An Lạc 
Đích Thực. 


° Phật Giáo Và Khoa Học 

° Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

- Phật Giáo Và Xã Hội 

° The Key To Happiness: The Buddha way 

° Phật Giáo Và Giáo Dục 

° Kinh Tứ Thập Nhị Chương - (Dịch & Giảng) 

° Kinh Bát Đại Nhân Giác - (Dịch & Giảng) 

» Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

- Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ 

° Lược Sử Phật Giáo Tại Canada 

- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuốn I 
- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuốn 2 
- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuốn 3 
- Thiền Chánh Niệm 

- Thiền Tứ Niệm Xứ 


SÁCH CÙNG TÁC GIẢ Re) 


‹ Câm Nang Thành Lập Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 
hoặc Tự Viện 


° The Handbook of Building the Best Nonprofit 
Organizations or Temple 


° Pháp Môn Niệm Phật 
° Mindfulness Meditation 
- Tổng quan Lịch Sử Triết Học Phương Tây 
° Hoa Nghiêm Khái Luận 
° Pháp Hoa Khái Luận 
- Tứ Diệu Đế 
° Viên GIác Khái Luận / Kinh Viên Giác - ( Việt dịch) 
° Tôn Giáo Là Gì, 
Phật Giáo Có Phải Là Tôn Giáo Không? 


TÁC PHẨM SẮP XUẤT BẢN: 

- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuốn 4 
- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuốn 5 
° Phật Giáo Và Chính Trị 

- Phật Giáo Và Nữ Giới 

- Phật Giáo Và Nghệ Thuật 

*° Kinh Tăng Chi Diễn Giảng 


